KINH VÔ LUQNG THỌ PHẬT 


Нап dịch: Pháp Sư Khương Tăng Khải 


а" 





Việt dịch: HT. Trí Tinh 
(Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai Thứ Năm, Kinh Đại Bảo Tích, 
Hắn bộ từ quyên thứ 17 dên hêt quyên thứ 18) 


---000--- 


Nguồn 
http:/www. buddhanet.net 
Chuyển sang ebook 18-6-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên — namthien@gmail.com 
Link Audio Tại Website http:/www.phatphaponline.org 


---000--- 


Như vậy, tôi nghe: một lúc đức Phật ở thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà 
Quật, cùng chúng đại Tỳ Kheo một vạn hai ngàn người câu hội. Các Ngài 
nây đều là bực đại Thanh Văn mà mọi người quen biết. Đó là Tôn giả A Nhã 
Kiều Trần Như, Tôn giả Mã Thắng, Tôn giả Đại Danh, Tôn giả Hữu Hiên, 
Tôn giả Vô Cấu, Tôn giả Danh Văn, Tôn giả Thiện Xưng, Tôn giả Viên 
Mãn, Tôn giả Kiểu Phạm Ba đề, Tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Tôn giả 
Già Da Ca diếp, Tôn giả Na Рё Ca Diếp, Tôn giả Ма Ha Ca Diếp, Tôn giả 
Xá lợi Phát, Tôn giả Đại Mục Kiën Liên, Tôn giả Ma Ha Ca Chiên Diên, 
Tôn giả Ma Ha Kiếp Tân Na, Tôn giả Ma Ha châu Na, Tôn giả Phú Lâu Na 
DI Đa La Ni Tử, Tôn giả A Nâu Lâu Đa, Tôn giả — Bà Da, Tón già Nan 
Đà, Tôn giả La Hầu La, Tôn giả A Nan đà v.v... các Tôn giả này làm 
Thượng thủ. 


Lai có chúng dai Bó tát, các Ngài Phó Hiền Bồ tát, Văn Thù sư Lợi Bồ Tát, 
DI Lạc Bô Tát, và chư đại Bô Tát trong kiêp Hiên sau trước vây quanh. 


Lại cùng Hiền Hộ v.v... mười sáu vị Chánh Sĩ câu hội. đó là các Ngài Thiện 

Tri Duy Nghĩa Bồ tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thiện 

Hoa Thần Thông Bồ Tát, Quang Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch 

Căn Вб Tát, Huệ Nguyện Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bửu Tràng Bồ Tát 
v... làm Thượng thủ. 


Chư đại Bồ Tát này đều tuân tu hạnh Phó Hiền, đầy đủ tất cả hạnh nguyện 
Bồ Tát, an trụ trong tất cả công đức, đến bờ Phật pháp rốt ráo kia, nguyện ở 
trong tất cả thé giới thành Đăng Chánh Giác. Lại nguyện sanh cung trời Đâu 
suất, ở đó thọ chung giáng sanh ở hông bên hữu, hiện đi bảy bước phóng ánh 
sáng lớn chân động khắp thế giới mà xướng lên rằng: Nơi tất cả thế gian, ta 
là tôn quý hơn са. Đề Thích và Phạm Thiên đều đến thân cận cúng dường. 
Lại hiện học tập lục nghệ hơn người, ở vương cùng nhàm chán ngũ dục, thấy 
người già binh chết liền biết đời là vô thường, rời bỏ ngôi vua vượt thành 
học đạo, cởi lụa là chuỗi ngọc mặc y hoại sắc, khổ hạnh sáu năm. Ở cõi ngũ 
trược nầy có thê thị hiện như vậy. Vì thuận theo thế gian, đến tắm tại sông 
Ni Liên rồi đi tới đạo tràng. Long Vương ca tụng nghĩnh tiếp. Chư Bồ tát đi 
nhiễu bên hữu ngợi khen. Nhận lẫy cỏ tự tay trải dưới cội cây Bồ đề rồi ngồi 
kiết già. Lại hiện quân ma bao vây làm hại. Dùng sức định huệ hàng phục 
mà oán. Thành bậc vô thượng Chánh giác. Phạm Vương thỉnh chuyền pháp 
luân dũng mãnh vô úy. AÂm thanh của Phật vang тёп, đánh trống pháp, thôi 
loa pháp, dựng tràng pháp, thắp đuốc pháp, nhiếp chánh pháp và các thiền 
định, mưa pháp vũ nhuần thấm quần sanh, chấn sám pháp khai ngộ tất cả 
quốc độ, quang minh chiếu khăáp thé giới, mặt đất rúng động, cung ma sụp 
đồ, Ma Vương Ba Tuần kinh sợ, phá giặc phiền não, xé lưới tà kiến, xa rời 
ác pháp, sanh lớn thiện pháp, với món đồ ăn của tín thí có thé ăn có thể tiêu, 
vì điều phục chúng sanh mà tuyên dương diệu lý, hoặc hiện mim cười phóng 
trăm ngàn tia sáng lên bực quán dành thọ ký Bồ аё, hoặc thành Phật đạo, 
hiện nhập Niết bàn, khiến vô lượng hữu tình đều được quả vô lậu, thành 
thực thiện căn cho vô biên Bồ Tát. Trong tất cả cõi Phật đều có thể thị hiện 
như vậy. 


Ví như nhà ảo thuật biết rõ ảo thuật có thể hiện ra những tướng nam nữ v.v... 
ở trong các tướng ây thiệt không có được. 


Cũng vậy, chư Bồ Tát khéo học vô biên ảo thuật công đức nên hay thị hiện 
biên hóa, hay khéo biệt rõ đạo biên hóa, nên ở các quôc độ hiện đại từ bi đều 


có thé lợi ích tất cả quần sanh. Thành tựu vô biên hạnh nguyện Bồ Tát. 
Thông đạt bình đăng vô lượng nghĩa môn. Tu hành đầy đủ tất cả pháp lành. 
Bình đăng thăng vào trong các cõi Phật. Thường được chư Phật khuyến tấn 
và gia hộ oai thần. Được tất cả Như Lai rõ biết án khả. Vì giáo hóa chư Bồ 
Tát mà làm A Xà Lê. Thường tu tập thành tựu vô biên công hạnh. Thông đạt 
tất cả pháp giới hạnh. Hay biết rành rẽ hữu tình và quốc độ. Cũng thường đi 
đến cúng dường chư Phật. Hiện các thứ thân hình như là ảnh tượng. Khéo 
học pháp vô úy, phá lưới ma, trừ tà kiến, qua khỏi quyến thuộc hiền não và 
bạn ma dân ma. Hơn hàn bực Thanh Văn và Bích Chi Phật. Nhập môn 
không, vô tướng và vô nguyện, mà hay an trụ phương tiện thiện xảo. Chàng 
hề thích Niét bàn của nhị thừa. Được các tam muội vô sanh vô diệt và các 
môn đà la ni. Các căn quảng đại, biện tài quyết định, nơi tạng pháp Bồ Tát 
hay biết rõ Phật hoa tam muội, tùy thời ngộ nhập. Đủ biết tất cả các thứ 
thậm thâm thiền định. Tất cả chư Phật đều hiện ra trước. Trong khoảng một 
niệm đi khắp cõi Phật, quanh vòng qua lại vẫn chắng khác thời gian, cứu vớt 
nạn khó. Phân biệt hiển bày chơn thiệt bổn tế. Được Phật hiện tài, trụ hạnh 
Phó Hiên. Hay phân biệt rõ ngôn ngữ của chúng sanh. Vượt hơn tất cả pháp 
thế gian. Biết rành tất cả pháp xuất thế. Nơi tất cả vạn vật tùy ý tự tại. Với 
tất cả hữu tình làm bạn chăng chờ thỉnh. Có thé chấp trì pháp tạng của tất cả 
Như Lai. An trụ chẳng dứt chủng tánh tất cả Phật. Thương mến hữu tình mở 
bày pháp nhãn cho họ. Bít cửa ác đạo, mở cửa thiện đạo. Với tất cả hữu tình 
xem như cha mẹ anh em. Lại xem chúng sanh không khác thân mình. Tất cả 
pháp lành đều được rốt ráo. Vô lượng công đức của chư Phật đều đã được. 
Trí huệ thánh minh chăng thể nghĩ bàn. 


Chúng đại Bồ Tát vô lượng vô biên như vậy đồng đến pháp hội. 


* 
Lúc bây giờ sắc diện của đức Thê Tôn vui vẻ sáng rỡ. 


Thừa oai thần của đức Phật, Tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy chỉnh lý y 
phục, trịch vai hữu, gối hữu chấm đất chắp tay hướng lên đức Phật bạch 
rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay sắc diện của đức Thế Tôn vui vẻ sáng 
rỡ, trong sạch như gương sáng, từ nào chưa từng được thấy. 


Bạch đức Thế Tôn! Tôi tự nghĩ rằng hôm nay đức Thế Tôn an trụ chỗ an trụ 
của chư Phật. Hôm nay Đức Thế Nhãn an trụ nơi hạnh của bực đạo sư. Hôm 
nay đức Thế Anh an trụ nơi đạo tối thắng. Hôm nay đức Thế Hùng hành 
công đức của Như Lal. 


Phải chăng hôm nay đức Thế Tôn nghĩ nhớ đến chư Phật quá khứ, vi lai, 
hiện tạ1?". 


Đức Phật phán dạy: "Này A Nan! Sao ông biết được việc ấy, chư Thiên bảo 
ông, hay là ông tự Һау biêt?". 


Ngài A Nan thưa: "Bạch đức Thế Tôn! Tôi thấy sắc diện của đức Thế Tôn 
rạng rỡ ít khi có, nên mới bạch hỏi như vậy, chăng phải là do chư Thiên 
mách bảo". 


Đức Phật phán dạy: "Lành thay, lành thay! Мау A Nan! Ông phát trí huệ 
biện tài hỏi được Như Lai việc ây. Ông là Đại Sĩ hi hữu như hoa Ưu Đàm 
xuất hiện thế gian, có lòng đại bi lợi ích chúng sanh, nên thưa hỏi việc ду. 


Này A Nan! Đức Như Lai Chánh dáng Chánh giác hay khai thị được vô 
lượng tri kiên. Tại sao? Vì Như Lai tri kiên vô chướng vô ngại. 


Này A Nan! Nhu Lai Chánh đăng Chánh giác, néu muốn ở thé gian, có thể ở 
đến vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha kiếp, hoặc là tăng hơn số lượng 
trên, mà thân thể của Như Lai và các căn vẫn không tón giảm. Tại sao vậy? 


Vì Như Lai được tam muội tự tại rốt ráo. Nơi tất cả pháp là tự tại hơn hết. 


Nåy A Nan! Ông phải lắng nghe, khéo suy nghĩ lấy. Ta sẽ vì ông mà phân 
biệt giải nói". 


Ngài A Nan thưa: "Vâng! Bạch đức Thế Tôn! Tôi mong muốn được nghe 
đức Phật chỉ day". 


кж * 


Đức Phật bảo Ngài A Nan: "Thuở xưa quá a tăng kỳ vô số đại kiếp cô Phật 
xuât thê hiệu là Nhiên Đăng Như Lai giáo hóa độ thoát vô lượng chúng 
sanh. 


Sau đó có Quang Viễn Phật, Nguyệt Quang Phật, Chiên Đàn Hương Phật, 
Thiện Sơn Vương Phật, Tu DI Thiên Quang Phật, Tu Di Đăng Diệu Phật, 
Nguyệt Sắc Phật, Chánh Niệm Phật, Ly Cấu Phật, Vô Trước Phật, Long 
Thiên Phật, Dạ Quang Phật, An Minh Đảnh Phật, Bất Động Địa Phật, Lưu 
Ly Diệu Hoa Phật, Lưu Ly Kim Sắc Phật, Kim Tạng Phật, Viêm Quang 
Phật, Viêm Căn Phật, Địa Chủng Phật, Nguyệt Tượng Phật, Nhật AÂm 


Phật, Giải Thoát Hoa Phật, Trang Nghiêm Quang Minh Phật, Hải Giác Thần 
Thông Phật, Thủy Quang Phật, Đại Hương Phật, Ly Trần Cấu Phật, Ха Yêm 
Ý Phật, Bửu Viêm Phật, Diệu Đảnh Phật, Dũng Lập Phật, Công Đức Trì 
Huệ Phật, Tỳ Nhựt Nguyệt Phật, Vô Thượng Lưu Ly Quang Phật, Tối 
Thượng Thủ Phật, Bồ Рё Hoa Phật, Nguyệt Minh Phật, Nhựt Quang Phật, 
Hoa Sắc Hương Phật, Thủy Nguyệt Quang Phật, Trừ Si Minh Phật, Độ Cái 
Hạnh Phật, Tịnh tín Phật, Thiện Tú Phật, Oai Thần Phật, Pháp Huệ Phật, 
Loan AÂm Phật, Sư Tử AÂm Phật, Long AÂm Phật, Xử Thế Phật, Chư 
Phật như vậy kế tiếp nhau xuất hiện ra đời. 


Kế đó có đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 


Lúc đó có Quốc Vương nghe đức Phật thuyết pháp lòng rất vui đẹp phát tâm 
Vô thượng Bồ đề, từ bỏ ngôi vua xuất gia làm Tỳ Kheo hiệu là Pháp Tạng, 
đến chỗ đức Phật Thế Tự Tại Vương, cúi lạy chơn đức Phật, đi quanh bên 
hữu ba vòng, quỳ dài chắp tay nói kệ tụng khen rằng: 


Sắc diện Phật rực rỡ 

Oai Thần Phật vô cực 
Ánh sáng chói như vậy 
Không ai sánh bằng Phật 
Mặt nhựt và mặt nguyệt 
Cùng ma ni bửu châu 
Ánh sáng bị che láp 
Chăng khác gì đồng mực 
Dung nhan của Như Lai 
Thế gian không ai sánh 
Viên âm của Như Lai 
Vang khắp đến mười phương 
Giới, đa văn, tinh tiền 
Tam muội và trí huệ 

Oai đức không ai sánh 
Rất thù thắng hy hữu 

Đề lý sâu, niệm lành 
Pháp hải của chư Phật 
Đã cùng tận thâm áo 

Tột bờ và suốt đáy 

Vô minh và tham sân 


Thế Tôn đã không hắn 
Đắng nhơn hùng sư tử 
Thần đức không thé lường 
Công huân Phật rộng lớn 
Trí huệ sâu vi diệu 

Quang minh tướng oai nghi 
Chấn động cõi Đại Thiên 
Nguyện tôi lúc làm Phật 
Bằng với đắng Pháp Vương 
Vượt khỏi dòng sanh tử 
Không gì chàng giải thoát 
Bồ thí và trì giới 

Nhẫn nhục và tinh tiến 
Thiền định các tam muội 
Trí huệ là trên hết 

Tôi thè được làm Phật 
Làm khắp hết nguyện này 
Tất cả sự khủng bố 

Tôi sẽ làm an ón 

Сла sử có chư Phật 

Số trăm ngàn muôn ức 

Vô lượng đắng đại Thánh 
Như số cát sông Hằng 
Dầu cúng dường tất cả 
Chư Phật Thế Tôn ấy 

Vẫn chàng bằng cầu đạo 
Tâm vững chắc chăng bỏ 
Thí như hằng hà sa 

Thé giới của chư Phật 

Lại có bất khả kể 

Vô số những quốc độ 
Quang minh đều chiếu đến 
Khấp hết những cõi ấy 
Siêng tỉnh tán như vậy 
Sức oai thần khó lường 
Nếu lúc tôi làm Phật 

Со nước tôi đệ nhứt 

Rất nhiều thứ kỳ diệu 

Đạo tràng rất siêu tuyệt 
Cõi nước như Niết bàn 


Không cõi nào sánh bằng 
Tôi sẽ luôn thương nhớ 

Độ tất cả chúng sanh 

Người mười phương sanh về 
Lòng vui mừng thanh tinh 
Đã về đến nước tôi 

Đều sung sướng an ón 
Trông mong Phật chứng minh 
Cho tôi được thành tựu 

Do sức muốn tinh tién 

Tôi phát nguyện như trên 
Mười phương chư Thế Tôn 
Trí huệ lớn vô ngại 

Khiến cho Thế Tôn nầy 

Biết tâm niệm của tôi 

Giả sử thân tôi ở 

Trong những chốn khốn khó 
Tôi tinh tiến hành đạo 

Chịu đựng chăng hối tiếc. 


Này A Nan! Tỳ Kheo Pháp Tạng nói kệ tụng xong bạch đức Phật Thé Tu 
Tai Vuong ràng: 
Bạch đức Thế Tôn! Tôi đã phát tâm Vô thượng Chánh giác, xin đức Thế 
Tôn rộng tuyên kinh pháp cho. Tôi sẽ tu hành nhiếp lấy Phật quốc thanh tịnh 
vô lượng trang nghiêm. Khiến tôi mau thành bực Chánh giác nhó hết gốc rễ 
sanh tử khổ lụy. 


Thé Tự Tại Vương Như Lai nói với Pháp Tạng Tỳ Kheo rằng: 

Công hạnh tu hành trang nghiêm Phật độ, ông tự biết lấy. 

Ty Kheo Pháp Tạng thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn! Nghĩa ấy sâu rộng chẳng phải cảnh giới của tôi. 
Ngưỡng mong đức Thé Tôn chỉ dạy công hạnh Tịnh độ của chư Phật Như 


Lai. Tôi được nghe rồi sẽ y theo tu hành dé hoàn thành sở nguyện. 


Lúc ấy đức Phật Thế Tự Tại Vương biết Tỳ Kheo Pháp Tạng cao minh chí 
nguyện sâu rộng liền giảng dạy rằng: 


Ví như biên cả kia, có một người lây đâu тїс nước trải qua kiêp sô còn có 
thê cạn đên đáy được châu báu vi diệu. Có người chí tâm tinh tiên câu đạo 
chăng thôi, tât sẽ kêt quả, có nguyện gì mà chăng được thành. 


Rồi đức Thế Tự Tại Vương Phật nói rộng hai trắm mười ức quốc độ chư 
Phật, những là sự thiện ác của hàng thiên nhơn, những sự xâu tôt của cõi 
nước, và ứng theo tâm nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng mà hiện rõ ra cho 
thấy cả. 


Nghe và thấy các quốc độ nghiêm tịnh, Tỳ Kheo Pháp Tạng phát khởi thệ 
nguyện thù thắng vô thượng, tâm Ngài tịch tịnh, trí Ngài rỗng rang, tất cả thế 
gian không có ai bàng. Trọn đủ năm kiếp, Ngài suy xét nhiếp láy công hạnh 
trang nghiêm thanh tịnh nước Phật". 


Ngài A Nan thưa: "Bạch đức Thế Tôn! Người cõi Phật xưa ấy thọ mạng bao 
lâu?". 


Đức Phật nói: "Này A Nan! Đức Phật Thế Tu Tai Vuong tho mang bón 
mươi hai kiếp. 

Thuở ấy, Tỷ Kheo Pháp Tạng nhiếp lẫy công hạnh thanh tịnh trang nghiêm 
hai trăm mười ức nước Phật và tu tập xong, Ngài đến trước đức Thế Tự Tại 
Vương Như Lai cúi lạy chơn Phật, đi quanh bên hữu ba vòng chắp tay đứng 
lại bạch rằng: 


- Bạch đức Thế Tôn! Tôi đã nhiếp lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh 
nước Phật. 


Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai nói: 


- Nay ông nên trình bày, phải biết là đúng lúc, để phát khởi và làm vui đẹp 
tất cả đại chúng. Bồ Tát tu hành pháp ấy thì sẽ đầy đủ vô lượng đại nguyện. 


Ty Kheo Pháp Tạng thưa: 


- Bạch Đức Thế Tôn! Mong được xét sol, tôi sẽ trình rõ những điều nguyện 
mà tôi đã phát. 


1. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì 
tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


2. Опа sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhon nước tôi sau khi mang chung 
còn trở lại ba ác đạo thì tôi chăng lây ngôi chán giác. 


3. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhon nước tôi chẳng đều thân màu 
vàng ròng thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


4. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi sắc thân chắng đồng 
có kẻ xâu người đẹp thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


5. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chăng biết túc mạng, 
tôi thiêu là biết sự việc trong {тата ngàn ức na do tha Кёр thì tôi chăng lây 
ngôi chánh giác. 


6. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chắng được thiên 
nhãn, tôi thiêu là thây гат ngàn ức na do tha cõi nước chư Phật thì tôi 
chăng lây ngôi chánh giác. 


7. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhon nước tôi chàng được thiên nhĩ, 
tôi thiêu là nghe lời thuyêt pháp của trắm ngàn ức na do tha chư Phật và 
chăng thọ trì hêt, thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


8. Giả sư khi tôi thành Phật, hàng thiên nhon nước tôi chăng được tha tâm 
trí, tôi thiêu là biệt tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha 
cõi nước, thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


9. Спа sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhon nước tôi chàng duoc thàn túc, 
tôi thiêu là khoảng một niệm qua dën trăm ngàn ức na do tha nước Phật thi 
tôi chăng lây ngôi chánh giác. 

10. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi nếu sanh lòng tưởng 


nghĩ tham chấp thân thẻ thì tôi chăng lấy ngôi chánh giác. 


11. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhon ở nước tôi, chăng an trụ định 
tụ quyêt đên diệt độ thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


12. Giả sử khi tôi thành Phật, quang minh có hạn lượng, tối thiểu chẳng 
chiêu дёп trắm ngàn ức na do tha cõi nước chư Phật thì tôi chăng lây ngôi 
chánh giác. 


13. Giả sử khi tôi thành Phật, thọ mạng có hạn lượng, tối thiểu là trăm ngàn 
ức na do tha kiêp thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


14. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng Thanh Văn trong nước tôi mà có người 
tính đếm được, nhàn đến chúng sanh trong cõi Đại Thiên đều thành bực 
Duyên Giác cùng nhau chung tính đếm suốt trăm nghìn kiếp mà biết được số 
lượng ấy thì tôi chắng lẫy ngôi chánh giác. 


15. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhon nước tôi thọ mạng không ai 
hạn lượng được, trừ họ có bôn nguyện dài ngăn tự tại. Nêu chăng như vậy 
thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


16. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi mà cón nghe danh từ 
bât thiện thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


17. Giả sử khi tôi thành Phật, mười phương vô lượng chư Phật chăng đều 
ngợi khen xưng tụng danh hiệu của tôi thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


18. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa 
muôn sanh vê nước tôi nhàn đên mười niệm, nêu không được sanh thì tôi 
chăng lây ngôi chánh giác. 


19. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mui phuong phát tám Bồ đề 
tâm, tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi. Lúc họ 
mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không 
như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 


20. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu 
của tôi, chuyên nhớ nước tôi, trông những cội công đức, chí tâm hồi hướng 
muốn sanh về nước tôi mà chắng được toai nguyện thì tôi chăng lấy ngôi 
chánh giác. 


21. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chăng đều đầy đủ ba 
mươi hai tướng đại nhơn thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


22. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước khác sanh về nước 
tôi rốt ráo tất cả đến bực nhứt sanh bó xứ. Trừ người có bón nguyện tự tại 
hóa độ, vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thệ chứa công đức độ tất cả, đi 
qua các nước Phật tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật mười phương, khai 
hóa hằng sa vô lượng chúng sanh khiến họ đứng nơi đạo chánh chơn vô 
thượng, vượt hơn công hạnh của hạng tầm thường, hiện tiền tu công đức Phó 
Hiền. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 


23. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi thừa thần lực Phật đi 
cúng dường chư Phật, khoảng bữa ăn nêu không đên khắp vô sô vô lượng ức 
na do tha cõi nước thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


24. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi ở trước chư Phật hiện 
công đức mình, nêu những thứ dùng đê cúng dường không có đủ theo ý 
muôn thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


25. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi chắng thể diễn nói nhứt 
thiệt trí thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


26. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi chàng được thân Kim 
Cương Na la diên thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


27. Спа sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhon và tất cả vạn vật trong nước 
tôi trang nghiêm thanh tịnh sáng rỡ hình sắc đặc biệt lạ lùng vi tột diệu 
không ai lường biết được, dầu là có thiên nhãn mà biện biệt được danh số áy 
thì tôi cháng lẫy ngôi chánh giác. 


28. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi, nhàn đến người công 
đức ít nhứt mà chăng thây biệt đạo tràng thọ màu sáng vô lượng cao bón 
trăm muôn dặm thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


29. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi nếu đọc tụng thọ trì diễn 
thuyêt kinh pháp mà chăng được trí huệ biện tài thì tôi chăng lây ngôi chánh 
giác. 


30. Giả sử khi tôi thành Phật, trí huệ biện tài của Bồ tát trong nước tôi mà có 
hạn lượng thì tôi chăng lầy ngôi chánh giác. 


31. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi thanh tịnh soi thấy tất cả vô lượng vô 
số bất khả tư nghị thé giới chư Phật mười phuong, như gương sáng soi hiện 
hình gương mặt, néu không như vậy thì tôi chàng lẫy ngôi chánh giác. 


32. Giả sử khi tôi thành Phật, từ mặt đất lên đến hư không, những cung điện, 
lâu đài, ao nước, cây hoa, tất cả vạn vật trong nước tôi đều dùng vô lượng 
châu báu, trăm ngàn thứ hương hiệp lại làm thành xinh đẹp kỳ lạ hơn hàng 
thiên nhơn. Hương ây xông khắp vô lượng thế giới mười phương. Bồ Tát 
nghe mùi hương ấy đều tu hạnh Phật. Nếu không như vậy thì tôi chẳng láy 
ngôi chánh giác. 


33. Già sử khi tôi thành Phật, những loài chúng sanh của vô lượng bát tư 
nghị thế giới mười phương, được quang minh tôi chiếu đến thân, thân họ 
nhu nhuyến hơn hàn hàng thiên nhon. Nếu không như vậy thì tôi chẳng láy 
ngôi chánh giác. 


34. Giả sử khi tôi thành Phật, những loài chúng sanh của vô lượng bất tư 
nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi mà chăng được Bồ Tát vô 
sanh pháp nhẫn các thâm tông trì thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 


35. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng nữ nhơn của vô lượng bát tư nghị thế giới 
mười phương nghe danh hiệu tôi vui mừng tin ưa phát tâm Bồ đề nhàm ghét 
thân người nữ, nếu sau khi chết mà họ còn sanh thân người nữ lại thì tôi 
chẳng lấy ngôi chánh giác. 


36. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bát tư nghì thế 
giới mười phương thế giới nghe danh hiệu tôi sau khi thọ chung thường tu 
phạm hạnh đến thành Phật đạo. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lẫy ngôi 
chánh giác. 


37. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn trong vô lượng bắt tư nghị thế 
giới mười phương nghe danh hiệu tôi rồi năm vóc gieo xuống đất cúi đầu vái 
lạy vui mừng tin ưa tu hạnh Bồ Tát thì được chư Thiên và người đời đều 
kính trọng. Nếu không như vậy thì tôi chăng láy ngôi chánh giác. 


38. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhon nước tôi muốn được y phục 
liền tùy nguyện hiện đến, y phục đẹp đúng pháp như Phật khen ngợ tự nhiên 
mặc trên thân. Nếu còn phải may cắt nhuộm giặt thì tôi chăng lẫy ngôi chánh 
giác. 


39. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi hưởng thọ khoái lạc 
chăng như bực lậu tận Tỳ Kheo thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


40. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng 
nước Phật trang nghiêm thanh tịnh mười phương thì liền được toại nguyện, 
đều được soi thấy ở trong những cây báu, như thấy mặt mình hiện rõ trong 
gương sáng. Nếu không như vậy thì tôi chàng lẫy ngôi chánh giác. 


41. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe 
danh hiệu tôi, từ đó đến lúc thành Phật nếu các căn thân còn thiếu xấu chăng 
được dày đủ thì tôi chăng lẫy ngôi chánh giác. 


42. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe 
danh hiệu tôi thảy đều chứng được thanh tịnh giải thoát tam muội, khoảng 
một lúc phát ý, cúng dường vô lượng bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn, mà 
không mát tâm chánh định. Nếu không như vậy thì tôi chắng lấy ngôi chánh 
giác. 


43. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe 
danh hiệu tôi, sau lúc thọ chung sanh nhà tôn quý. Nêu không như vậy thì tôi 
chăng lây ngôi chánh giác. 


44. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe 
danh hiệu tôi vui mừng hớn hở tu hạnh Bô Tát đây đủ cội công đức. Nêu 
không như vậy thì tôi chăng lây ngôi chánh giác. 


45. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe 
danh hiệu tôi thảy đều chứng được phổ đăng tam muội, an trụ trong tam 
muội này đến lúc thành Phật thường thấy vô lượng bắt khả tư nghị tất cả chư 
Phật. Nếu không như vậy thì tôi chăng lẫy ngôi chánh giác. 


46. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở trong nước tôi tùy chí nguyện 
của mỗi người muốn được nghe pháp liền tự nhiên được nghe. Nếu không 
như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 


47. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe 
danh hiệu tôi mà chăng liên được đên bực bát thôi chuyên thì tôi chăng lầy 
ngôi chánh giác. 


48. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe 
danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhứt nhẫn, đệ nhị nhẫn và đệ tam pháp 
nhàn, nơi các Phật pháp chàng liền được bực bất thối chuyến thì tôi chăng 
lấy ngôi chánh giác. 


Tuyên bốn mươi tám đại nguyện ấy xong, Tỳ Kheo Pháp Tạng nói kệ tụng 
răng: 


Tôi lập nguyện hơn đời 

Tất đến đạo vô thượng 
Nguyện này chẳng đầy đủ 
Thè chẳng thành chánh giác 
Tôi ở vô lượng kiếp 

Chăng làm đại thí chủ 


Cứu khắp kẻ nghèo khó 
Thè chẳng thành chánh giác 
Tôi đến lúc thành Phật 
Danh tiếng siêu mười phương 
Trọn có người chắng nghe 
Thè chẳng thành chánh giác 
Ly dục, chánh niệm sâu 
Tình huệ, tu phạm hạnh 

Chí cầu đạo vô thượng 
Làm thầy hàng trời người 
Thần lực phóng quang minh 
Chiếu khắp vô biên cõi 
Tiêu trừ tôi phiền não 

Cứu thoát những ách nạn 
Khai mắt trí huệ kia 

Trừ tối mù lòa nầy 

Đóng bít các ác đạo 

Thông đạt cửa thiện đạo 
Công đức thành đầy đủ 

Oai sáng chói mười phương 
Sáng hơn mặt nhựt nguyệt 
Thiên quang bị khuất lấp 

Vì chúng khai pháp tạng 
Rộng ban báu công đức 
Thường ở trong đại chúng 
Thuyết pháp sư tử rồng 
Cúng dường tất cả Phật 
Đầy đủ những công đức 
Nguyện, huệ đều viên mãn 
Được làm bực Thế Tôn 
Như Phật vô ngại trí 

Thông đạt chiếu tất cả 
Nguyện công đức của tôi 
Bằng Tối Thắng Tôn này 
Nguyện đây nếu quả toại 
Đại Thiên nên cảm động 
Chư Thiên Thần trên không 
Sẽ mua hoa báu đẹp. 





Ty Kheo Pháp Tạng nói kệ xong, khắp mặt đất liền chấn động sáu cách. Trời 
mưa hoa đẹp rải trên mình Ngài. Âm nhạc tự nhiên trên hư không khen rằng: 
Quyết định chắc thành Vô thượng Chánh giác. 


Từ đó Tỳ Kheo Pháp Tạng tu tập đầy đủ những đại nguyện áy chắc thiệt 
chăng luông vượt khỏi thê gian. 


Này A Nan! Tỳ Kheo Pháp Tạng ở chỗ đức Phật Thế Tự Tại Vương và giữa 
đại chúng, chư Thiên, Ma, Phạm, Long Thần Bát Bộ mà phát hoằng thệ ấy. 
Sau khi lập thệ rồi, Ngài chuyên chí trang nghiêm tịnh độ tốt đẹp rộng lớn 
thù thắng hơn cả, không suy không biến đổi. Trong thời gian bất khả tư nghị 
triệu tải kiếp lâu xa, Ngài tích chứa vô lượng đức hạnh Bồ Tát, chẳng sanh 
dục giác, sân giác, hại giác, chăng khởi dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, 
chăng trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thành tựu nhẫn lục chàng Кё 
những sự khổ, thiểu dục tri túc không có tham sân si, chánh định thường 
văng lặng, trí huệ vô ngại, không có tâm hư ngụy siém khúc, hòa nhan ái 
ngữ hỏi thăm trước, dũng mãnh tinh tién chí nguyện không mỏi nhàm 
chuyên cầu lấy pháp thanh bạch, đem ân huệ ban cho quần sanh được lợi 
ích, dùng đại trang nghiêm đầy đủ những công hạnh, khiến các chúng sanh 
thành tựu công đức, an trụ nơi pháp không vô tướng vô nguyện vô tác vô 
khởi, quán các pháp như huyễn như hóa, rời xa lời thô ác hại mình hại 
người, mình người đồng hại, tu tập lời lành lợi mình lợi người, mình người 
đồng lợi, bỏ nước thôi vu dứt bỏ tài sắc, tự làm sáu môn Ba la mật cũng dạy 
người cùng làm, trong vô ương số kiếp tích công chứa đức, tùy sanh ở chỗ 
nào theo ý muốn, có vô lượng kho báu tự nhiên phát hiện, giáo hóa an lập vô 
SỐ chúng sanh an trụ nơi đạo Vô thượng Chánh giác, hoặc làm trưởng giả cư 
sĩ họ quý dòng sang, hoặc làm Quốc Vương Chuyển Luân Thánh Vương, 
hoặc làm Thiên Vương ở sáu cõi trời Dục giới nhẫn đến làm Phạm Vương, 
thường đem tứ sự cúng dường cung kính tất cả chư Phật, Tỳ Kheo Pháp 
Tạng có những công đức như vậy chăng thể kê hết. 


Miệng Ngài hơi thơm như hoa sen xanh, lỗ lông trên thân tiết hơi thơm 
chiên đàn, hơi thơm nầy xông khắp vô lượng thế giới. Dung sắc Ngài đoan 
chánh đủ những tướng tốt. Tay Ngài thường xuất sanh những châu báu vô 
tận, những là y phục, thức ăn uống, hoa báu đẹp, hương quý thơm, bảo cái, 
tràng phan những đồ trang nghiêm. Những sự như vậy hơn hàn hàng thiên 
nhơn, với tất cả pháp đều được tự tại". 


Ngài A Nan thưa: "Bạch đức Thế Tôn! Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật và 
nhập diệt rôi hay hiện nay vân còn, hay là Ngài chưa thành Phật?". 


Đức Phật phán: "Này A Nan! Pháp Tạng Bồ Tát dà thành Phật, nay hiện Ở 
tại Tây phương cách đây mười muôn ức cõi, hiệu là Vô Lượng Thọ. Thê 
giới của Ngài tên là An Lac". 


Ngài A Nan lại thưa: "Bạch đức Thế Tôn! Đức Phật ấy thành đạo đến nay đã 
được bao 120%". 


Đức Phật phán: "Này А Nan! Ngài thành Phật đến nay được mười kiếp. 


Cõi nước của đức Phật Ấy, tự nhiên thất bảo: vàng, bạc, lưu ly, san hô, hó 
phách, xa cừ, mã não hiệp làm thành đất rộng lớn vô hạn. Bảy báu ấy xen 
lẫn nhau chói sáng đẹp lạ trang nghiêm thanh tịnh hơn cả những tinh túy 
châu bảo của tất cả thế giới. Thất bảo ấy như thất bảo của cung trời thứ sáu. 


Lại quốc độ ấy không có núi Tu Di, núi Kim Cương, núi Thiết Vi, tất cả các 
núi, cũng không có biển lớn, bién nhỏ, sông ngòi hang giếng. Do thần lực 
của Phật, ai muốn thấy thì được thấy, quốc độ ấy cũng không có địa ngục, 
nga quy, súc sanh, không có bốn mùa xuân hạ thu đông. Chàng lạnh chắng 
nóng, thường ôn hòa điều thích". 


Ngài A Nan thưa: "Bạch đức Thế Tôn! Nếu quốc độ ấy không có núi Tu Di, 
thì Trời Tứ Thiên Vương và Trời Đao Lợi ở nơi đâu?”. 


Đức Phật phán: "Nầy A Nan! Trời Dạ Ma thứ ba lên đến Trời Sắc Cứu Cánh 
đêu nương ở đâu?". 


Ngài A Nan thưa: "Bạch đức Thế Tôn! Hành nghiệp và quả báo chẳng thể 
nghĩ bàn". 


Đức Phật phán: "Này A Nan! Hành nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn, 
thế giới của chư Phật chàng thể nghĩ bàn. Sức lành công đức của chúng sanh 
ду ở đất hành nghiện nên được như vậy". 


Ngài A Nan thưa: "Bạch đức Thế Tôn! Tôi vốn chăng nghi pháp ấy, chỉ vì 
chúng sanh đời sau, muôn trừ lòng nghi ngờ của họ nên tôi hỏi đức Phật vê 
nghĩa ау". 


Đức Phật phán: "Này A Nan! Đức Phật Vô Lượng Thọ oai thần quang minh 
tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật chẳng băng. Quang minh của Ngài 
hoặc chiếu trăm thế giới, ngàn thé giới, nhẫn chiếu đến chiếu suốt hăng sa 
thế giới chư Phật ở phương Đông, chín phương kia cũng vậy. Còn chư Phật 


khác, hoặc có Phật quang chiều bảy thước, hoặc chiếu một do tuần, hai ba 
bón năm do tuân, гар bội như vậy cho đên hoặc có Phật quang chiêu một cõi 
nước Phật. 


Vì thế nên đức Phật Vô Lượng Thọ hiệu là Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên 
Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Viêm Vương Ngại 
Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỉ Quang Phật, Trí Huệ Quang 
Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Vô Xưng Quang Phật và 
Siêu Nhựt Nguyệt Quang Phật. 


Có chúng sanh nào gặp được quang minh ấy thì tiêu trừ tham sân si, thân ý 
nhu nhuyên, hớn hở vui mừng tâm lành phát sanh. 


Nếu là kẻ ở tam dó chỗ rất khổ thấy được quang minh ấy thì khổ sở thôi dứt 
không còn, sau khi mạng chung đêu được thoát khỏi. 


Quang minh của đức Phật Vô Lượng Thọ sáng rỡ chiếu đến quốc độ của chư 
Phật mười phương, không cõi nước nào chẳng chiếu thấu. Chàng riêng gì ta 
hôm nay khen quang minh của Ngài, mà tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát, 
Thanh Văn và Duyên Giác đều cũng ca ngợi như vậy. 


Nếu có chúng sanh nào nghe oai thần công đức của quang minh Phật Vô 
Lượng Thọ rôi ngày đêm khen nói chí tâm chăng ngớt, thì tùy ý họ muốn 
được sanh về quốc độ của đức Phật á ау, được chúng Вб Tát, Thanh Văn đồng 
khen ngợi công đức của họ, đến lúc tối hậu, khi họ thành Phật, Bồ Tát khen 
quang minh của họ cũng như vậy. 


Đức Phật phán tiếp: "Ta nói oai thần quang minh vòi vọi kỳ diệu của đức 
Phật Vô Lượng Thọ cả ngày đêm suôt một kiêp cũng chưa hêt được. 


Lại nầy A Nan! Đức Phật Vô Lượng Thọ thọ mạng dài lâu chăng nói кё 
được. Ông biết không, giả sử vô lượng chúng sanh ở trong thế giới mười 
phương đều được thân người và đều làm cho thành tựu bực Thanh Văn, 
Duyên Giác đồng hội họp thiền định nhứt tâm hết sức trí huệ của họ trải năm 
ngàn muôn kiếp cùng suy tính số năm kiếp thọ mạng dài lâu của đức Phật ấy 
cũng chắng biết cùng tận được. 


Chúng Bồ Tát, Thanh Văn và hàng thiên nhơn ở quốc độ An Lạc áy tho 
mang dài lâu cũng như vậy, chăng phải tính đềm hay dùng thí du mà biêt 
được. 


Chúng Thanh Văn và Bồ Tát ở cõi ấy, số đông vô lượng chàng thé ké nói 
được. Chúng Thánh ây có trí huệ thông đạt oat lực tự tại, có thê trong bàn 
tay сат lây tât cả thê giới. 


Này A Nan! Pháp hội ban sơ của đức Vô Lượng Thọ Phật, chúng Thanh 
Văn sô đông chăng nói kê được, chúng Bô Tát cũng vậy. 


Như ông Đại Mục Kiên Liên, trăm ngàn muôn ức vô lượng vô sô người, 
trong thời gian vô sô na do tha kiêp mãi đên diệt độ, cùng nhau đông tính kê, 
vân chăng thê biệt rõ sô ây nhiêu ít. 


Ví như biển lớn sâu rộng vô lượng, giá sử có người chia một sợi lông ra làm 
trăm phần, lấy một phần lông ấy chấm lây: một giọt nước. 
Nåy А Nan! Ý ông nghĩ sao? Giọt nước được chấm lẫy ấy sánh với biển lớn 
kia thì thế nào?". 


- Bạch đức Thế Tôn! Giọt nước được chấm lấy áy đem sánh nhiều ít với 
dung lượng của biên lớn kia, thì chăng phải tính đêm ngôn từ hay thí dụ mà 
biêt được. 


- Nây A Nan! Như sô người Đại Mục Kiên Liên, trong trắm ngàn muôn ức 
na do tha kiêp hội ban sơ kia, sô được biệt như giọt nước, còn sô chăng biệt 
như nước biên lớn. 


Lại này A Nan! Trong cõi nước An Lạc, những cây bảy báu đầy khắp cả 
nước: những cây vàng, cây bạc, cây lưu ly, cây pha lê, cây san hô, cây mã 
não, cây xa сїт. Hoặc có những cây hai thứ báu, ba thứ báu, nhẫn đến bảy thứ 
báu hiệp chung làm thành. 


Hoặc có cây vàng, lá bông và trái bạc. Hoặc có cây bạc, lá bông và trái vàng. 
Hoặc có cây lưu ly, lá bông và trái pha lê. Hoặc có cây thủy tinh, lá bông và 
trái lưu ly. Hoặc có cây san hô, lá bông và trái mã não. Hoặc có cây mã não, 
lá bông và trái lưu ly. Hoặc có cây ха cù, lá bông và trái bằng các báu khác. 
Hoặc có cây báu: góc tử kim, thân bach ngân, nhánh lưu ly, cành thủy tinh, 
lá san hô, bông mã não, trái xa cừ. Hoặc có cây báu: gốc bạch ngân, thân lưu 
ly, nhánh thủy tinh, cành san hô, lá mã não, bông xa cừ, trái tử kim. Hoặc có 
cây báu: gốc lưu ly, thân thủy tính, nhánh san hô, cành mã não, lá xa су, 
bông tử kim, trái bạch ngân. Hoặc có cây báu: gốc thủy tinh, thân san hô, 
nhánh mã não, cành xa cừ, lá tử kim, bông bạch ngân, trái lưu ly. Hoặc có 
cây báu: góc san hô, thân mã não, nhánh xa cü, cành tử kim, lá bạch ngân, 
bông lưu ly, trái thủy tinh. Hoặc có cây báu: gốc mã não, thân xa cừ, nhánh 


tử kim, cành bạch ngân, lá lưu ly, bông thủy tinh, trái san hô. Hoặc có cây 
báu: gốc xa cừ, thân tử kim, nhánh bạch ngân, cành lưu ly, lá thủy tinh, bông 
san hô, trái mã não. Những cây báu ấy, hàng hàng gặp nhau, thân thân trông 
nhau, nhánh nhánh chuẩn nhau, lá lá hướng nhau, bông bông thuận nhau, 
trái trái tương đương, màu sắc xinh đẹp chói sáng chăng thể nhìn thấy xiết 
hết được. Gió mát luôn thói đến phát ra năm âm thanh cung thương vi diệu 
tự nhiên hòa nhau. 


Lại còn cây đạo tràng của đức Vô Lượng Thọ Phật cao bốn trăm vạn dăm. 
Gốc cây đạo tràng ấy chu vi năm ngàn do tuần, nhánh lá rợp bốn phía hai 
mươi vạn dặm. Cây ấy do tất cả những thứ báu tự nhiên hiệp thành, trang 
nghiêm với vua châu báu, nguyệt quang ma ni trì hải luân bảo. Quanh khắp 
trong các cành cây, thòng rũ những chuỗi ngọc trăm ngàn muôn màu biến dị 
nhiều cách, vô lượng quang minh chiếu sáng vô lượng. Lưới báu trân diệu 
giăng che trên cây. Tất cả sự trang nghiêm theo đúng lúc mà hiện. Gió nhẹ 
hơi động thôi qua các cây báu diễn xuất vô lượng âm thanh nói pháp vi diệu, 
âm thanh ấy vang đến khắp quốc độ của chư Phật. Ai tai nghe âm thanh ấy 
thì được thâm pháp nhẫn trụ bực bất thối chuyển đến thành Phật đạo, nhĩ căn 
trong suốt chàng bị bệnh khó. Ai mắt thấy, mũi biết, lưỡi hay, thân chạm, 
tâm rõ âm thanh quang minh ấy thì đều được thâm pháp nhẫn trụ bực bất 
thối chuyên đến thành Phật đạo, sáu căn trong suốt không có những bệnh 
khô. 

Nåy A Nan! Nếu hàng thiên nhon ở nước An Lạc thấy cây đạo tràng ấy thì 
được ba pháp nhẫn: một là âm hưởng nhàn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô 
sanh pháp nhẫn. 


Những sự ду là đều do sức oai thần của đức Vô Lượng Thọ Phật, cũng là do 
sức bón nguyện, sức nguyện đầy đủ, sức nguyện sáng tỏ, sức nguyện kiên có 
rốt ráo của đức Vô Lượng Thọ Phật vậy. 


Nåy A Nan! Đề Vương trong đời có trăm ngàn âm nhạc, từ Chuyên Luân 
Thánh Vương nhẫn đến cõi trời thứ sáu Đại Tự Tại Thiên, âm nhạc tuần tự 
hơn nhau ngàn ức muôn lần. 

Muôn thứ âm nhạc trên Trời Đại Tự Tại chăng bằng một thứ âm thanh nơi 
những cây bảy báu ở nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật, âm thanh 
này còn hơn ngàn ức lần. 

Cõi nước An Lạc cũng có muôn thứ tự nhiên âm nhạc. Tiếng nhạc ấy không 
tiếng nào chăng phải là tiếng pháp trong trẻo rõ ràng vi diệu hòa nhã, là đệ 
nhứt trong những âm thanh ở các thế giới mười phương. 


Ở nước An Lạc, những giảng đường, tinh xá, cung điện, lâu dài đều toàn bảy 
báu trang nghiêm tự nhiên hóa thành. Lại còn có chơn châu, minh nguyệt 
châu, châu ma ш, và các châu báu làm thành dây hoa giáng che phía trên 
nhà. 

Bồn phía nhà có những ao tắm bằng bảy báu hoặc rộng mười do tuần hoặc 
rộng hai mươi, ba mươi, nhẫn đến hoặc rộng trăm ngàn do tuần, ngang rộng 
sâu cạn đều riêng một thứ. Trong ao, nước bát công đức lặng đầy trong 
thơm, mùi vị như cam lộ. 


Ao hoàng kim thì đáy trải cát bạch ngân. 
Ao bạch ngân thì đáy trải cát hoàng kim. 
Ao thủy tinh thì đáy trải cát lưu ly. 

Ao lưu ly thì đáy trải cát thủy tinh. 

Ao san hô thì đáy trải cát hỗ phách. 

Ao hồ phách thì đáy trải cát san hô. 

Ao xa cừ thì đáy trải cát mã não. 

Ao mã não thì đáy trải cát xa cừ. 

Ao bạch ngọc thì đáy trải cát tử kim. 

Ao tử kim thì đáy trải cát bạch ngọc. 


Hoặc có ao hai báu, ba báu, nhân đên hoặc có ao bảy báu chuyên đôi hiệp 
thành. 


Trên bờ những ao tăm ây, có cây chiên đàn hoa lá rũ rợp mùi thơm khắp nơi. 


Những hoa sen xanh, những hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trăng cõi trời 
màu nào ánh sáng màu ây đẹp sáng che trên mặt nước. 


Chúng Bồ Tát, Thanh Văn và trời, người nước ấy lúc vào ao báu, nếu M 
muôn nước ngập bàn chân, thì nước ngập bàn chân, ý muốn nước ngập gôi 
thì nước ngập gôi, ý muốn nước đến lưng thì nước đến lưng, ý muôn nước 
đến cô thì nước đến có, ý muốn nước xối trên thân thì nước liền tự nhiên xôi 
trên thân, ý muốn nước trở lại như cũ thì nước trở lại như cũ, điều hòa ấm 
mát tự nhiên theo đúng ý muốn của nguoi tắm. Tắm xong, thân thể thơ thói, 
tinh thần cởi mở, phiền não tiêu trừ trong sạch sáng suốt nhẹ nhàng như là 
không có thân. 


Các báu ở đáy ao chói suôt sâu bao nhiêu cũng chiêu thâu lên trên. 


Sóng gon lăn tàn an tường lan đi chằm rãi không mau không chậm, tự nhiên 
vang lên vô lượng âm thanh vi diệu, tùy theo người đáng nên nghe thê nào 
thì đêu được nghe: 


Hoặc nghe tiếng niệm Phật, hoặc nghe tiếng diệu pháp, hoặc nghe tiếng ca 
ngợi Bồ Tát Tỳ Kheo Tăng, hoặc nghe tiếng tịch tịnh, hoặc nghe tiếng không 
vô ngã, hoặc nghe tiếng đại từ bị, hoặc nghe tiếng Ba la mật, tiếng. thập lực, 
tiếng vô úy, tiếng pháp bất cộng, tiếng thần thông, tiếng trí huệ, tiếng vô sở 
tác, tiếng bất sanh bất diệt, tiếng vô sanh nhẫn, cho đến tiếng cam lộ quán 
đảnh, và những tiếng diệu pháp khác. 


Những âm thanh như vậy đến xứng theo ý người nghe làm cho vui mừng vô 
lượng, thuận theo nghĩa ly dục thanh tịnh chơn thiệt tịch diệt, thuận theo 
Tam bảo, lực, vô úy, pháp bát cộng, thuận theo đạo sở hành của các bực Bồ 
Tát, Thanh Văn. 


Nước An Lạc ấy không có tên tam đồ khổ nạn, chỉ có âm thanh vui thích tự 
nhiên, vì thê nên nước ây được tên là An Lạc. 


Nåy A Nan! Nơi quốc độ An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật, những người 
sanh về đó có đủ sắc thân thanh tịnh, các âm thanh vi diệu, thần thông công 
đức như vậy. Cung điện của họ ở, những thứ y phục, uống ăn, hoa hương và 
đồ trang nghiêm đều như là những vật ở cung Trời Đại Tự Tại thứ sáu. 


Người nước ấy muốn ăn, chén bát bảy báu tự nhiên hiện ra, những là chén 
bát bằng vàng, bạc, lưu ly, ха cù, mã não, san hô, hó phách, minh nguyệt, 
chon châu đều theo đúng ý muốn mà hiện đến, thức uống ăn trăm vị thơm 
ngon tự nhiên đầy trong chén bát ấy. 


Dầu cho những thức uống ăn như vậy mà không có ai ăn. Chỉ thấy sắc ngửi 
mùi ý cho là ăn thì liên tự nhiên no đủ, thân tâm nhu nhuyên không hê tham 
luyên. Xong rôi tât cả biên mât, дёп giờ lại hiện ra. 


Мау A Nan! Cõi nước của đức Phật ấy thanh tịnh an ón khoái lạc vi diệu kế 
đạo vô vi Niệt bàn. 


Trời, người, Thanh Văn và Bồ Tát ở nước ấy trí huệ cao minh, thần thông tự 
tại, đêu đông một thân hình như nhau không có tướng khác lạ, chỉ vì thuận 
theo các nước phương khác mà có tên là trời, người. 


Dung mạo của người nước ấy đoan chánh hơn hàn thế gian, nhan sắc vi diệu 
chăng phải trời, chăng phải người, đêu bâm thọ thân hình tự nhiên hư vô tột 
bực. 


Nåy A Nan! Như ở thế gian này, người ăn mày nghèo cùng tật nguyền đứng 
cạnh Đê Vương, hình trạng dung mạo của họ có giông nhau không? 


- Bạch đức Thế Tôn! Người ăn mày ấy đứng bên Đề Vương thì xấu xí trăm 
ngàn muôn ức lần không gi ví dụ được. Tại sao vậy? Vì người ăn mày nghèo 
cùng rất ty tiện, áo chăng che được thân, ăn chẳng no được bụng, đói lạnh 
khốn khổ mát cả sanh lý. Dó là do đời trước họ chăng trồng cội đức, giữ của 
chẳng bố thí, càng giàu càng bón sén, chỉ muốn được không, tham cầu 
không chán, chẳng tin làm lành, phạm nhiều sự ác chứa bằng núi. Sau khi 
chết, tài sản tiêu tán. Cả đời khổ thân chứa nhóm rồi vì của mà rầu lo. Với 
mình vô ích, luống làm sở hữu cho kẻ khác. Không điều lành để nhờ, không 
phước đức đê nương. Vì thế nên sau khi chết đọa vào ác đạo mãi mãi chịu 
khó. Hết tội được sanh ra làm người hạ tiện ngu si xấu xí. 


Còn Đề Vương tôn quý trong loài người là do đời trước làm phước đức mà 
được: thương người bố thí, nhơn ái giúp đỡ, chánh tín làm lành không gây 
tội làm hại. Vì thế nên sau khi chết do phước đức mà họ được sanh lên trời 
hưởng nhiều vui sướng. Nay họ sanh làm người ở ngôi vua chúa tôn quý, 
nghi dung đoan chánh được mọi người kính trọng, mặc đẹp ăn ngon, tùy ý 
hưởng thọ. Vì phước đức mà được như vậy. 


- Này A Nan! Ong nói rất phải. Dé Vương ấy dầu tôn quý xinh đẹp nhưng 
sánh với Chuyên Luân Thánh Vương thì lại xâu xí không khác gì người ăn 
mày kia ở cạnh Đê Vương. 


Chuyên Luân Thánh Vương nghi dung rất đẹp đệ nhứt ở nhơn gian đem 
sánh với Đao Lợi Thiên Vương thì lại kém hơn trăm ngàn vạn ức lân. 


Đem thân Thiên Đề sánh với thân Đệ Lục Thiên Vương cũng lại thua cả vạn 
ức lần. 


Đem thân Đệ Lục Thiên Vương sánh với thân hình xinh đẹp của người nước 
An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật cũng lại không bàng, trăm ngàn muôn 
ức chăng thê tính ké được. 

Này A Nan! Ó nước An Lạc, trời người có những y phục, uống ăn, hoa 
hương, chuỗi ngọc, phan, lọng, âm thanh vi diệu, cung điện, nhà cửa, lâu đài 


dëu càn xứng theo thân hình cao thấp lớn nhỏ của họ. Hoặc một báu, hai 
báu, nhân đên vô lượng thứ báu tùy theo ý họ muôn mà hiện дёп. 


Nước ây lại có gầm lụa vi diệu trải trên đât báu, trời người nước ây đi trên 
đó. 


Nước An Lạc ấy được giăng che với vô lượng màng lưới báu bằng chỉ vàng 
xỏ chơn châu và trăm ngàn thứ châu báu trân diệu đẹp lạ xen lẫn trang 
nghiêm. Bốn phía thòng rũ những cái linh báu. Màu sắc, ánh sáng rất mực 
nghiêm lê. 


Gió công đức tự nhiên thôi động nhẹ.. Gió đó điều hòa, chăng lạnh chẳng 
nóng, ấm mát dịu dàng thôi đến màng lưới báu và những cây báu phát ra vô 
lượng pháp âm vi diệu, thoảng phất muôn thứ hương thơm công đức âm áp. 

Ai được nghe thì phiền não trần lao tự nhiên chăng phát khởi. Gió chạm đến 
thân thì đều được khoái lạc như Tỳ Kheo nhập diệt tận định. 


Lại gió thối hoa rơi khắp mọi nơi trong nước Ấy, theo màu hoa có thứ lớp 
chăng tạp loạn. Những hoa ấy mềm địu chói sáng hơi thơm ngào ngạt. Chân 
đi gim lên hoa lún xuống bốn tác, vừa dở chân hoa trở lại như cũ. Việc 
dùng của hoa đã xong, đất tự nứt ra, hoa theo đó án mất sạch hết không còn 
sót. Tùy theo thời tiết, gió thôi rải hoa rơi trải mặt đất báu ngày đêm sáu lần 
như vậy. 


Lại có những hoa sen báu khắp cả nước ấy. Mỗi đóa hoa sen báu có trăm 
ngàn ức cánh, vô lượng màu sắc chói sáng. Hoa sắc xanh ánh sáng xanh, hoa 
sắc trắng ánh sáng trắng, vành đỏ tím huyền, màu nào sáng ấy rực rỡ hơn cả 
mặt trời, mặt trăng. Trong mỗi đóa hoa sen phát ra ba mươi sáu trăm ngàn ức 
tia sáng, trong mỗi tia sáng hiện ra ba mươi sáu trăm ngàn ức Phật thân màu 
vàng tử kim đủ những tướng tốt. Mỗi đức Phật lại phóng trăm ngàn ánh sáng 
khắp vì mười phương mà nói pháp vi diệu. Chư Phật ấy đều gầy dựng vô 
lượng chúng sanh ở nơi chánh đạo. 


Nåy А Nan! Có chúng sanh nào, sanh về cõi nước An Lạc ấy thì đều ở bực 
chánh định tụ cả. 


Tại sao vậy? Vi nước åy không có hang tà tu và bát đinh tų. 


Hàng sa chư Phật Như Lai mười phương đồng khen ngợi oai thần công đức 
bât khả tư nghị của đức Vô Lượng Thọ Phật. 


Có những chúng sanh nghe danh hiệu đức Phật à áy, lòng tin vui mùng nhàn 
đến phát một niệm chí tâm hồi hướng nguyện câu sanh về nước ấy, thì liền 
được vãng sanh ở bực bát thói chuyền, chỉ trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch và phi 
báng chánh pháp. 


Nåy A Nan! Chúng sanh ở mười phương, những người và chư Thiên nguyện 
câu sanh vê nước an lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật có ba hạng: 


Hạng thượng phẩm là những người bỏ nhà lìa ái dục mà làm Sa Môn, phát 
tâm Bồ đề, chuyên một mật niệm Vô Lượng Thọ Phật, tu các công đức, 
nguyện sanh về nước ấy. Lúc chúng sanh này lâm chung, đức Vô Lượng 
Thọ Phật cùng hàng Thánh chúng hiện ra trước người ây, liền theo đức Phật 
sanh về nước An Lạc, tự nhiên hóa sanh từ trong hoa sen thất bảo, ở bực bất 
thối chuyên, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. 


Vì thế nên, này A Nan! Có ai muốn hiện đời được thấy đức Vô Lượng Thọ 
Phật thì phải phát tâm Vô thượng Bồ đề tu những công đức nguyện sanh về 
nước An Lạc. 


М№у A Nan! Hạng trung phẩm là những người và chư Thiên ở các thế giới 
mười phương, có ai chí tâm nguyện sanh về nước ấy, nhưng phải phát tâm 
Vô thượng Bồ đề chuyên một mặt niệm Vô Lượng Thọ Phật, làm lành hoặc 
ít hoặc nhiều, giữ gìn giới Bát quan trai, xây dựng tháp tượng, trai tăng, treo 
phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương, dùng đây để hồi hướng nguyện sanh về 
nước An Lạc. Lúc người này lâm chung, đức Vô Lượng Thọ Phật hóa hiện 
thân ra đủ tướng, tốt và quang minh như chơn Phật cùng với Thánh chúng 
đến trước nguoi йу, liền theo đức Hóa Phật sanh về nước An Lạc ở bực bát 
thối chuyên. Công đức trí huệ kế bực thượng phẩm. 


М№у A Nan! Hạng hạ phẩm là có những người và chư Thiên ở các thế giới 
mười phương chí tâm muốn sanh về nước An Lạc, giả sử chẳng làm được 
các công đức, họ phải phát tâm Vô thượng Bồ đề, một mặt chuyên tâm niệm 
Vô Lượng Thọ Phật cho đến mười niệm nguyện sanh nước An Lạc, hoặc 
nghe pháp Đại thừa vui mừng tin ưa chăng sanh nghi hoặc niệm Vô Lượng 
Thọ Phật cho đến một niệm, dùng tâm chí thành nguyện sanh nước An Lạc. 
Người áy lúc lâm chung chiêm bao thấy đức Vô Lượng Thọ Phật cũng được 
vãng sanh, công đức trí huệ kế bực trung phẩm. 


Này A Nan! Đức Vô Lượng Thọ Phật oai thần vô cực. Vô lượng vô biên bất 
khả tư nghị chư Phật Như Lai ở các thê giới mười phương, không đức Phật 
nào chăng khen ngợi Vô Lượng Thọ Phật. 


Hằng hà sa Phật quốc ở phương Đông kia có vô lượng vô biên chúng Bồ Tát 
thảy đều đến chỗ đức Vô Lượng Thọ Phật để cung kính cúng dường đức 
Phật ấy và chúng Bồ Tát, Thanh Văn, rồi nghe thọ kinh pháp tuyên bá giáo 
hóa. Chín phương khác cũng như vậy". 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói kệ tụng rằng: 


"Phương Đông các Phật quốc 
Số nhiều như hằng sa 
Chúng Bồ Tát nước ấy 

Đến lạy Vô Lượng Phật 

Ba phương và bốn hướng 
Thượng hạ cũng như vậy 
Chúng Bồ Tát nước ấy 

Đến lạy Vô Lượng Phật 

Tất cả chúng Bồ Tát 

Đều mang hoa trời đẹp 
Hương trời, y vô giá 

Cúng dường Vô Lượng Phật 
Đều cùng {аи nhạc trời 

Phát ra tiếng hòa nhã 

Ca ngợi đẳng Tối Thắng 
Cúng dường Vô Lượng Phật. 
Thấu suốt thần thông huệ 
Chứng nhập thâm pháp môn 
Đầy đủ tạng công đức 

Diệu trí chăng ai bằng 

Huệ nhut soi thế gian 

Tiêu trừ mây sanh tử 

Cung kính nhiễu ba vòng 
Cúi lạy đẳng vô thượng 
Thấy nước ấy nghiêm tịnh 
Vị diệu khó nghĩ bàn 

Nên phát tâm vô lượng 
Nguyện nước tôi cũng vậy 
Liền đó vô lượng Phật 

Hoan hỷ miệng mỉm cười 
Miệng phóng vô số quang 
Chiếu khắp mười phương cõi 
Quay vê vòng quanh thân 
Ba vòng vào đảnh Phật 


Tất cả chúng trời, người 
Đều vui mừng hớn hở. 
Quan Thế AÂm Bồ Tát 
Chỉnh y cúi đầu hỏi 

Có sao đức Phật cười 
Ngưỡng mong Phật nói ý? 
Tiếng Phật như sắm động 
Bát âm vang tiếng diệu 

Sẽ thọ ký Bò Tát 

Ông lắng nghe ta nói 

Bồ Tát mười phương đến 
Ta đều biết họ muốn 
Nguyện cầu nước nghiêm tịnh 
Thọ ký sẽ thành Phật 

Giác ngộ tất cả pháp 
Đường như mộng, ảo, vang 
Đầy đủ những diệu nguyện 
Tất thànb nước như vậy 
Biết pháp như điện, ảnh 
Trọn vẹn đạo Bồ Tát 

Đủ các cội công đức 

Thọ ký sẽ thành Phật 
Thông đạt các pháp tánh 
Tất cả không, vô ngã 
Chuyên cầu nước Phật tịnh 
Tất thành nước như vậy 
Chư Phật bảo Bồ Tát 

Phải đến Phật Vô Lượng 
Nghep pháp thích vâng làm 
Mau được chỗ thanh tịnh 
Đến nước nghiêm tịnh ấy 
Thì mau được thần thông 
Ở chỗ Phật Vô Lượng 

Thọ ký thành chánh giác 
Phật ấy có bón nguyện 
Nghe danh muốn vãng sanh 
Đều được sanh nước áy 

Ở bực bát thối chuyển 

Bồ Tát phát chí nguyện 
Muốn nước tôi không khác 


Nhớ độ khắp tất cả 

Danh vang khắp mười phương 
Phụng sự ức Như Lai. 

Biến hóa đến các nước 
Cung kính cúng dường Phật 
Trở về nước An Dưỡng. 
Người nào không tâm lành 
Chăng được nghe kinh nầy 
Người có giới thanh tịnh 
Mới được nghe chánh pháp 
Đã từng thấy chư Phật 

Thì tin được việc nầy 

Cung kính nghe phụng hành 
Hớn hở rất vui mừng. 

Kiêu mạn, ngu, giải đãi 

Khí tin được pháp nầy 

Đời trước thấy chư Phật 
Thích nghe giáo pháp này. 
Thanh Văn hoặc Bồ Tát 
Chăng biết được tâm Phật 
Ví như người sanh manh 
Muốn dẫn đường người khác 
Biên trí huệ của Phật 

Sâu rộng không bờ đáy 

Nhị thừa chẳng lường được 
Chỉ riêng Phật sáng tỏ 

Giả sử tất cả người 

Đều đắc đạo cả thảy 

Huệ nhãn biết bón không 
Úc kiếp suy Phật trí 

Tận lực có giảng nói 

Vẫn chàng biết được rõ 

Trí Phật không ngàn mé 

Tột thanh tịnh như vậy 

Thọ mạng rất khó được 

Đời Phật cũng khó gặp 

Có tín huệ cũng khó 

Nếu nghe siêng năng cầu 
Nghe pháp được chắng quên 
Cung kính rất vui mừng 


Là ban lành cua ta 

Vì vậy phải phát tâm 
Giàu lửa khắp thế giới 
Quyết vượt qua nghe pháp 
Рё được thành Phật đạo 
Rộng độ dòng sanh tử. 


Đức Phật bảo Ngài A Nan: "Bồ Tát ở nước An Lạc rốt ráo đều sẽ đến bậc 
nhât sanh bô xứ. Trừ những vi cô bón nguyện vì chúng sanh mà lập nguyện 
công đức lớn đê tự trang nghiêm, muôn độ thoát khắp cả chúng sanh. 


Này A Nan! Hàng Thanh Văn ó nuóc An Lac thân chiéu ánh sáng một tầm, 
thân Bô Tát chiêu ánh sáng trăm do tuân. 


Có hai Bồ Tát tối tôn đệ nhứt oai thần quang minh chiếu khắp cõi Đại Thiện. 
- Bạch đức Thế Tôn Hai Bồ Tát ấy danh hiệu là gì? 


- Này A Nan! Bồ Tát thứ nhứt hiệu là Quán Thế AÂm, Bồ Tát thứ hai hiệu 
là Đại Thế Chí. 

Hai Bồ Tát ấy ở cõi nước Ta Bà này tu Bồ Tát hạnh, lúc mạng chung chuyển 
sanh về nước An Lạc. 


Nåy А Nan! Có chúng sanh nào sanh về nước An Lạc, thân của họ đều đầy 
đủ ba mươi hai tướng tốt, thành mãn trí huệ thâm nhập diệu pháp, thần thông 
VÔ ngại, các căn sáng suốt mau le. Người căn trí chậm lụt nhứt thì thành tựu 
hai pháp nhẫn. Người căn trí lanh lợi thì được vô lượng vô sanh pháp nhàn. 


Lại chư Bồ Tát ở nước ấy mãi đến thành Phật chẳng sanh vào ác đạo, thần 
thông tự tại thường biệt túc mạng. Trừ người sanh vê đời ác ngũ truoc ở 
phương khác như quôc độ Ta Bà của ta đây. 


Này A Nan! Bó Tát nuóc An Lạc thừa oai thần của đức Vô Lượng Thọ Phật, 
khoảng thời gian một bữa ăn, đi đến vô lượng thế giới mười phương cung 
kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, theo ý nghĩ của họ, những món cúng 
dường như hoa, hương, kỹ nhạc, y phục, phan lọng, vô SỐ VÔ lượng thứ tự 
nhiên hóa hiện ra, tất cả đều trân quý vi diệu thế gian chẳng có được. Chư 
Вб Tát ấy liền đem rải lên cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát Thanh Văn. 
Những thứ ấy ở trên không hóa thành lọng hoa xinh đẹp sáng chói tỏa hương 
thơm khắp nơi. Lọng hoa ấy chu vi bốn trăm dặn, rồi lần lần lớn gấp bội cho 
đến trùm khắp cõi Đại Thiên, sau đó tuần tự án mắt. 


31Chu Bồ Tát đều vui mừng thăng lên hư không đồng tấu thiên nhạc, dùng 
âm thanh vi diệu ca ngợi công đức của chư Phật, lắng nghe kinh pháp vul 
mừng vô lượng. Cúng dường chư Phật xong, bỗng nhiên nhẹ nhàng bay về 
bón quốc An Lạc vẫn còn trước giờ ăn. 


Này A Nan! Lúc đức Vô Lượng Thọ Phật ban pháp ngữ cho hàng Trời, 
Người, Thanh Văn, Bồ Tát thì đều vân tập tại thất bửu giảng đường. Thính 
chúng được nghe diệu pháp không ai là chăng khai ngộ vui mừng. Liền đó 
bốn phương tự nhiên gió nhẹ thói động những cây thất bửu phát ra ngũ âm. 
Vô lượng hoa đẹp theo gió bay tứ tán để cúng dường bất tuyệt. 
Tất cả hàng chư Thiên đều mang trăm ngàn thứ hoa hương cõi trời và muôn 
thứ kỹ nhạc trời cúng dường đức Phật ду cùng Вб Tát, Thanh Văn. Rải hoa 
hương khắp nơi, hòa tấu âm nhạc, chư Thiên hàng hàng lớp lớp trước sau 
qua lại, vẹt tránh lẫn nhau. Trong lúc ấy, tất cả đều sung sướng khoái lạc 
chẳng thể nói được. 


Này A Nan! Chư Bồ Tát sanh về nước An Lạc có giảng thuyết được thì 
thường tuyên chánh pháp thuận theo trí huệ chăng hê sai thât. 


Trong nước An Lạc, chư Bồ Tát đối với vạn vật không có tâm ngã sở, không 
có tâm nhiễm trước, qua lại đi đứng tâm không hệ lụy tùy ý tự tại, không 
khen lẫy hay chê bỏ, không quan niệm bỉ ngã, không ý nghĩ tranh giành. Đối 
với mọi người có tâm đại từ đại bi, chỉ nghĩ đến việc làm lợi ích, lòng luôn 
nhu thuận điều phục không hề giận hờn, không lười biếng chán nản, lia cái 
triỀn được thanh tịnh, có những tâm bình đăng, tâm thù thắng, thâm tâm, 
định tâm, tâm yêu pháp, thích pháp và mừng được pháp, diệt trừ phiền não, 
rời tâm ác đạo, trọn vẹn công hạn của Bồ Tát, thành tựu đầy đủ vô lượng cô 
đức, được thâm thiền định, thần thông và trí huệ, chỉ ở bảy phần Bồ đề, tu 
tâm Phật thừa, nhục nhãn trong sáng không gì chẳng thấy biết rõ, thiên nhãn 
thông đạt vô hạn vô lượng, huệ nhãn thấy chon dé đến được bờ kia, pháp 
nhãn quan sát rốt ráo các đạo, Phật nhãn dày đủ chiêu rõ pháp tánh, dùng trí 
VÔ ngại giảng thuyết cho người, xem khắp ba cõi trồng rỗng không chỗ có, 
chí cầu Phật thừa đủ các biện tài, trừ diệt khổ họa phiền não của chúng sanh, 
từ Như Lai sanh ra hiểu pháp như như, biết rành tập diệt âm thanh phương 
tiện, chăng thích thế tục ngữ ngôn, ưa mến đàm luận chánh pháp, tu tập 
những gốc lành chí tôn sùng Phật đạo, biết tất cả pháp thảy đều tịch diệt, hai 
thứ còn thừa là sanh thân và phiền não đều hết, nghe nói pháp thậm thâm 
lòng chắng nghi chẳng sợ, thường hay tu hành đức tánh đại bi sâu xa vi diệu 
chở che cho tất cả, rốt ráo nhứt thừa đến bờ kia, quyết đoán lưới nghi trí tuệ 
từ tâm phát ra, gồm bao Phật pháp không dé sót, trí huệ rộng sâu như đại hải, 


tam muội vững chắc nhu sơn vương, trí huệ chiếu sáng trong sạch hơn hàn 
mặt nhựt, mặt nguyệt, pháp thanh bạch đều đã đầy đủ, soi các công đức đồng 
một trong sạch như núi Tuyết, tâm không phân biệt như mặt đất không nghĩ 
sạch dơ tốt xấu sai khác, rửa sạch những cầu nhiễm trần lao như tịnh thủy, 
cháy hết tất cả củi phiền não như lửa hồng, đi qua các thế giới không chướng 
ngại như gió lớn, với tất cả không dính mắc như hư không, nơi tất cả thế 
gian không bị nhiễm ô như hoa sen, chuyên chở chúng sanh ra khỏi sanh tử 
như cỗ xe lớn, chấn đại pháp lôi cảnh giác kẻ chưa thức tỉnh như mây dày 
mưa pháp cam lộ nhuần ướt chúng sanh như mưa lớn, loài ma ngoại đạo 
chăng động đến được như núi Kim Cương, nói các pháp lành và là bực tối 
thượng thủ như Phạm Thiên Vương, che mắt tất cả những cây ni câu luật, rất 
là ít có, khó gặp như hoa ưu đàm bát, oai phục ngoại đạo như kim sí điều, 
không có chứa để như loài du cầm, không ai thắng được như Ngưu Vương, 
khéo điều phục thuần thục như Tượng Vương, được vô sở úy như Sư Tử 
Vương, đại từ bình đẳng như hư không rỗng rang, dứt lòng ganh ghét vì 
chẳng dó ky người hơn mình, chuyên ưa cầu pháp lòng chàng chán đủ, 
thường muốn giảng dạy chí nguyện chẳng mỏi mệt, đánh pháp có, dựng 
pháp tràng, chiếu huệ nhựt, trừ si ám, tu lục hòa kính, thường hành pháp thí, 
chí dũng mãnh tỉnh tiến, lòng không khiếp nhược thối chuyên, là đèn sáng 
cho đời, là ruộng phước thù thắng, thường làm (Һау diu dắt bình dáng không 
thương ghét, chỉ thích chánh đạo không ưa muôn gì khác, nhó gai ái dục để 
an ôn quần sanh, công đức trí huệ đều thù thắng không ai là chàng tôn kính, 
diệt ba chướng du hý thần thông, đầy đủ tất cả những lực như: nhơn lực, 
duyên lực, ý lực, nguyện lực, phương tiện lực, thường lực, thiện lực, định 
lực, huệ lực, đa văn lực, thí lực, giới lực, nhẫn lực, tinh tiến lực, thiền định 
lực, trí huệ lực, chánh niệm lực, chỉ quán lực, thần thông lực, và năng lực 
điều phục các chúng sanh đúng pháp, sắc thân tướng hảo công đức biện tài 
đều đầy đủ trang nghiêm không ai bằng, cung kính cúng dường vô lượng 
chư Phật, thường được chư Phật đồng khen ngợi, đã rốt ráo các môn Ba la 
mật của Bồ Tát, tu các môn không vô tướng vô nguyện tam muội và các 
môn tam muội bát sanh bất diệt, rời xa địa vị Thanh Văn và Duyên Giác. 


Мау A Nan! Chư Bồ Tát nước An Lạc thành tựu vô lượng công đức như 
vậy. Ta chỉ nói lược cho ông đó thôi. Nêu nói rộng thời nói suôt trăm nghìn 
muôn kiêp cũng chăng hêt được”. 


Đức Phật gọi Ngài Di Lặc Bồ Tát mà bảo rằng: "Nầy А Dật Đa! Công đức 
và trí huệ của hàng Thanh Văn và ВО Tát nước An Lạc của đức Vô Lượng 
Thọ Phật chăng thê kê nói được. 


Lai quóc dó áy vl diệu an lạc thanh tinh dường Ấy, sao chư Thiên và mọi 
người chăng gắng sức làm lành, phải đều siêng năng tinh tiến nỗ lực tự cầu 
tất được siêu tuyệt vãng sanh nước An Lạc, dứt ngang năm ác đạo, ác đạo tự 
nhiên đóng bít, con đường đạo tiến lên không cùng tôt dễ đến mà không có 
nguo1, nước ау chàng trái bó một ai lại có sức kéo dắt tự nhiên. 


Sao mọi người chăng vứt bỏ việc đời đê chuyên cân tu hành câu nên đạo đức 
đê được tột sự trường sanh hưởng vui không cùng cực. 


Nhưng người đời phân đông phước mỏng, củng tranh nhau những sự chẳng 
cán kíp, ở tại trong chỗ kịch ác tột khổ mà nhọc nhàn kinh doanh chật vật để 
tự cung cấp. Không luận là người tôn kẻ ti, người nghèo, kẻ giàu, trẻ già 
nam nữ đều lo nghĩ về tiền tài, vất vả sầu khổ mãi nghĩ mãi lo không lúc nào 
yên. Có ruộng lo ruộng, có nhà lo nhà, có trâu ngựa lục súc nô tỳ tiền của y 
thực trăm ngàn thứ lại lo trăm ngàn thứ. Toan tính cầu lợi lo nghĩ buồn sợ 
bỗng chốc bị trộm CƯỚP, nước cuốn, lửa cháy, sung công, tài sản tiêu tan 
thân mang tai họa, lại sầu khổ phẫn uất. Nếu tài sản không bị tiêu tan, thân 
không bị tai họa, nhưng cuối cùng vô thường bỗng đến, thân chết mạng 
chung, tay không mà đi không mang món gì theo được”. 


Đức Phật bảo Ngài Di Гас Bồ Tát và hàng chư Thiên nhon chúng rằng: 
"Nay ta nói với các người, thê nhon do những sự việc ây nên chăng đặc đạo. 


Phải suy nghĩ chín chăn, nên xa lìa những điêu ác, chọn những điêu lành rôi 
siêng năng thực hành. 


Ái dục vinh hoa là những thứ chăng thể bảo tồn mãi mãi, rồi đều sẽ ly tan 
không có gì đáng vui đáng thích. 


May mắn gặp đức Phật tại thế phải kíp chuyên cần tu tập, người nào có chí 
nguyện sanh về nước An Lạc thì được trí huệ sáng suốt, công đức thủ thắng. 
Chăng nên buông lung theo lòng dục vọng mà phụ rẫy lời dạy trong kinh 
pháp 0191 luật để rồi phải TƠI Ó sau nĐØƯỜI. 
Nếu có ai còn mắc hay chăng hiểu kinh pháp nên đem hỏi Phật. Ta sẽ giải 
thuyết cho”. 
Bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát tiền ra quỳ dài bạch đức Phật: "Đức Thế Tôn 
oai thần tôn trọng giảng nói rất hay. Tôi lắng nghe kinh ngữ mà đức Phật 
vừa nói, suy gầm kỹ lại thì người đời thiệt đúng như lời đức Phật đã phán 
dạy. 


Nay đức Phật thuong xót hiển thị đại đạo, tất cả đều sáng mắt ra được lợi ích 
lành rất lớn, không ai là chăng vui mừng. Chư Thiên, nhơn dân cho đến các 
loài nhuyén động đều nhờ từ ân của đức Phật mà thoát khỏi ưu khô. 


Đức Phật dạy bảo rất sâu rất lành. Phật trí thấy suốt mười phương ba đời, 
chăng sự gì là chăng rành rẽ. 


Ngày nay chúng tôi được giải thoát đây, đều là nhờ đời trước đức Phật đã 
từng khổ nhọc cầu đạo vậy. 


Ân đức của Phật trùm khắp, phước lớn vòi vọi quang minh chiếu suốt, đạt 
thâu pháp không, khai nhập tịch diệt, cảm động mười phương vô cùng vô 
cực. 


Đức Phật là dáng Pháp Vương, là thầy của tất cả trời người, tùy theo sở 
nguyện của họ đều làm cho họ đắc đạo. Nay được gặp đức Phật lại được 
nghe về đức Vô Lượng Thọ Phật không ai là chàng vui mừng tâm được khai 
поб". 

Đức Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: "Ông nói rất phải. Nếu ai mến kính đức 
Phật thì thiệt là sự đại thiện. 


Trong thiên hạ lâu lâu mới có Phật ra đời. 


Nay ta ở đời nầy làm Phật diễn nói kinh pháp tuyên bố đạo dứt các lưới 
nghi, nhô gốc ái dục, ngăn nguồn xấu ác, đi khắp ba cõi không bị chướng 
ngại, khai thị ngũ đạo độ kẻ chưa được độ, quyết chánh con đường sanh tử 
và Niết bản. 


Мау A Dật Đa! Từ vô số kiếp đến nay, ông tu Bồ Tát hạnh để độ chúng 
sanh. Những người nhờ ông mà được дас đạo cho йёп chứng Niêt bản chăng 
thê đêm nói. 


Chư Thiên và nhân dân tứ chúng từ nhiều kiếp đến nay xoay lăn trong ngũ 
đạo lo sợ khốn khổ chăng nói hết được. Mãi đến đời nay vẫn chưa dứt sanh 
tử. Gặp được đức Phật nghe thọ kinh pháp và được nghe về đức Vô Lượng 
Thọ Phật, thiệt là được lợi lành rất lớn. Ta mừng cho đó. 


Các người ngày nay cũng nên tự nhàm chán sanh lão bệnh tử thống khổ, 
thân ngũ âm hôi nhơ vô thường không có gì đáng vui thích. Phải tự quyết 
đoán đoan thân chánh hạnh làm nhiều việc lành, trừ sạch tâm nhơ bán, ngón 


hạnh trung tín trong ngoài tương ưng, tự độ mình mà cũng cứu giúp người 
khá, thành tâm cầu nguyện chứa nhóm đức lành. 
Dầu phải cần khổ tu hành nhưng chỉ là một đời ngắn ngủi, về sau được sanh 
về nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật hưởng sự khoái lạc vô cực, 
mãi mãi hiệp với đạo, khỏi hàn sanh tử, không còn họa hoạn tham sân ngu 
si, muón thọ môt kiếp hay trăm ngàn muôn ức kiếp đều tùy ý tự tại, tất cả 
đều vô vi tự nhiên kế đạo tịch diệt. 


Các người phải đều tinh tién phát nguyện tu hành, không được nghi ngờ 
chân chờ tự gây lấy tội vạ mà phải sanh về cung điện bảy báu ở biên địa của 
nước ấy, chịu lấy tai ách trong năm trăm năm". 


Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch đức Phật: "Chúng tôi nhận lãnh lời răn dạy của đức 
Phật, chuyên cân tu học y giáo phụng hành, chăng dám có lòng nghi neo". 


Đức Phật lại bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: "Các người có thể ở đời nầy 
đoan tâm chánh ý chăng làm những điêu ác đó là chí đức, mười phương thê 
giới không đâu sánh băng. Tại sao vậy? 


Ở quốc độ của chư Phật, hàng chư thiên và nhơn dân tự nhiên làm điều lành, 
chẳng phạm nhiều điều ác họ rất dễ khai hóa. 
Hiện nay ta làm Phật ở thế gian nầy, ở trong ngũ ác ngũ thống ngũ thiêu, chỗ 
quá khổ lụy, giáo hóa chúng sanh khiến họ trừ ngũ ác, bỏ ngũ thống, rời ngũ 
thiêu, điều phục ý họ khiến họ trì ngũ thiện, cho họ được phước đức thoát 
khỏi thé gian chứng nhập đạo Niết bàn trường thọ. 


Này А Dật Ba! Những gi là ngũ ác, ngũ thống và ngũ thiêu? Thế nào là tiêu 
hóa ngũ ác, khiến trì ngũ thiện được phước đức thoát khỏi thé gian chứng 
nhập đạo Niết bàn trường thọ? 


Điều ác thứ nhất: - Chư Thiên và nhơn dân cho đến loài nhuyễn động, phần 
đông muốn làm các điều ác đều như thế nầy: Kẻ mạnh hiếp kẻ yêu, giành 
giựt tàn hại sát lục cho đến ăn thịt lẫn nhau. Họ chàng biét làm lành, ác 
nghịch vô đạo. Cô nghiệp nhon tất chịu quả báo, nën có những sự nghèo 
cùng hạ tiện cô độc, dui điếc câm ngọng të ác ngu si, thậm chí có hạng 
cuồng điên chăng nên hình. 


Còn những người tôn quý hào phú cao tài minh đạt, đó là do đời trước họ 
nhon từ hiệu dë tích đức làm lành. 


Thông thường thé gian có phép nước ngucï tù. Kẻ chàng kiêng sợ giữ gìn 
làm ác bị tội phải xử phạt cầu thoát khó được. Thê gian có những sự hiện 
tiên trước mặt như vậy. 


Khi chết đời sau càng sâu càng khổ vào chỗ u minh thọ lấy thân hình, nên có 
tự nhiên tam đồ vô lượng khó não, chuyền đôi thân hình, thọ mạng hoặc dài 
hay ngăn, thần thức tự nhiên đến đó theo nhau cùng sanh, báo đền lẫn nhau 
không có lúc nào thôi dứt, tội ác chưa hết thì chăng thê thoát lia, đau khó 
chăng nói được. Con đường thiện ác nhơn quả đương nhiên như vậy. 


Đây là một đại ác một thống một thiêu, như lửa lớn đốt cháy thân người. 
Có ai ở trong ấy nhứt tâm nhiếp ý đoan thân chánh hạnh chuyên làm điều 
lành chăng phạm tội ác thì được độ thoát, có phước đức lớn, sanh lên cõi 
trời, hoặc chứng nhập Niết bàn. Đây là một đại thiện vậy. 


Điều ác thứ hai: - Người thế gian, cha con anh em chồng vợ vô nghĩa vô 
дао, chẳng thuận pháp độ, xa xí hoang dâm kiêu man phóng túng, đều riêng 
muốn khoái ý nên buông lung theo lòng họ, khi dối lẫn nhau, tâm khẩu mâu 
thuẫn, lời cùng ý không thành thiệt, siêm nịnh chẳng trung, xảo ngôn dua 
mi, ghét người. hiền, chê người lành. Làm vua bất minh, làm quan lộng 
quyên, tại vì chẳng chánh khi dối lẫn nhau, hãm hại trung cang, dung dưỡng 
gian nịnh. Tôi khi chúa, con khi cha, anh em chồng vợ bẻ bạn lường gạt lẫn 
nhau. Ai ai cũng cuu lòng tham dục, sân hận, ngu si, muốn mình được nhiều 
mặc người tón hại. Chắng nghĩ nhà phá thân vong, chẳng quản tội trước họa 
sau, cho đến thân thuộc nội ngoại liên lụy diệt tộc. 


Có khi gia đình bè bạn xóm làng chợ búa, dân ngu tranh giành lợi hại, do 
giận hờn mà kết oán thù. Kẻ giàu dư đả lại bón sẻn chẳng chịu thí cho, tham 
ái quá nặng tâm nhọc thân khổ. Cuối cùng rồi không chỗ cậy nhờ đến đi một 
mình không al theo giúp. 
Thiện và ác, hoa và phước theo người mà sanh, hoặc ở chỗ vào chốn khó, 
sau đó mới hối hận thì đâu còn kịp. 


Người đời vì tâm khờ ít trí, thấy người làm lành thì chê ghét chắng chịu 
ngưỡng mộ dé được bằng. Chỉ muốn làm ác, làm điều phi pháp. Thường có 
tâm trộm cắp trông đoạt được của người. Phá của tiêu tan rồi đi tìm cầu. 
Tâm tà chăng chánh, sợ người hơn mình. Chắng lo tính trước việc đến mới 
ăn năn. 


Hiện đời bi phép nước tü phạt trị tội. Sau khi chết đọa vào ác đạo, nên có tự 
nhiên tam đô chịu khô vô lượng. Xoay vân trong đó nhiêu đời nhiêu kiêp 
không có lúc ra khỏi, khó được giải thoát, đau khô chăng nói được. 


Đây là hai đại ác, hai thống, hai thiêu, như lửa lớn đốt cháy thân người. 


Có người nào ở trong ấy mà nhứt tâm chế ý, đoan thân chánh hạnh chuyên 
làm điêu lành, chăng phạm điêu ác thì được độ thoát có nhiêu phước đức, 
hoặc sanh lên cõi trời, hoặc chứng nhập Niệt bàn. Đây là hai đại thiện vậy. 


Điều ác thứ ba: - Người đời nương nhờ nhau mà sống còn ở trong trời đất, 
tuổi thọ không được bao nhiêu. Trên có các nhà hiền minh trưởng giả tôn 
quý hào phú, dưới có những kẻ nghèo cùng ti tiện yếu kém ngu phu. Trong 
đó có những người bát thiện thường cuu lòng tà ác, chỉ nghĩ nhớ dâm đật ái 
dục, phiền não đầy bụng, ngồi đứng chàng an, tham lam muốn lấy không của 
người, chán ghét vợ nhà lén lút ra vào, hao tón gia tài làm điều phi pháp. Tụ 
hội bè đảng, đem quân xâm lăng, đánh cướp giết hại, cưỡng đoạt vô đạo; ra 
ngoài làm ác chẳng tự làm ăn, trộm сар bức hiếp buông lung hưởng lạc, 
hoặc với người trong thân thuộc cũng chẳng Кё tôn ty. Gia tộc nội ngoại đều 
lo lắng khó sở vì họ. Cho đến cũng chẳng kiêng sợ phép nước. Ác nghiệp 
chiêu báo, sau khi chết đọa vào tam đồ chịu vô lượng khổ não, xoay vần 
trong đó nhiều đời nhiều kiếp không có thời gian ra khỏi, khó được giải 
thoát, đau đớn chàng thể nói được. Đây là ba đại ác, ba thống, ba thiêu, như 
lửa lớn đốt cháy thân người. 


Có ai ở trong ấy như tâm chế ý đoan thân chánh hạnh chuyên lam điều lành 
chăng phạm điêu ác, thì được độ thoát, có nhiêu phước đức, hoặc sanh lên 
trời hay chứng nhập Niệt bàn. Đây là đại thiện vậy. 


Điều ác thứ bốn: - Người đời chăng nghĩ làm lành để dạy bảo lẫn nhau, lại 
cùng làm những điều ác, những là lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, у ngữ. 

Cài vã chê bai, ganh ghét người lành, hãm hại người hiền rồi đứng bên vui 
thích. Bát hiểu với cha mẹ, khinh mạn Sư trưởng. Vô tín với bằng hữu, tự 
tôn tự đại, cho mình là hay là phải, cậy quyền y thế áp bức người, làm ác 
không biết hồ thẹn, chăng tự biết mình. Tự cho mình là khỏe muốn mọi 
người kính né. Chàng sợ trời đất thần minh nhựt nguyệt, chăng chịu làm 
lành, khó giáo hóa. Không kiêng sợ ai luôn luôn kiêu mạn. Сау có chút ít 
phước đức do đời trước làm được điều lành nhỏ, đời nay làm ác, phước đức 
tiêu diệt, sau khi chết, tội báo tự nhiên chẳng hè rời lia, doa vào tam đồ chịu 
vô lượng thống khó, đến lúc này ăn пап đâu còn kịp. Xoay vàn trong ấy 


nhiều đời nhiều kiếp không có thời ky ra khỏi, khó được giải thoát, đau khó 
chăng nói được. Бау là bón đại ác, bón thông, bón thiêu, như lửa lớn đôt 
cháy thân người. 


Có ai ở trong ấy nhứt tâm chế ý đoan thân chánh hạnh chuyên làm những 
điêu lành chăng phạm điêu ác, thì được độ thoát có nhiêu phước đức, hoặc 
sanh lên cõi trời, hay chứng nhập Niệt bàn. Đây là bón đại thiện vậy. 


Điều ác thứ năm. — Người đời y lại lười biếng chàng chịu làm điều lành sửa 
mình tu nghiệp. Gia đình quyến thuộc đói rét khốn khổ. Cha mẹ có dạy răn 
thì giận dôi chống trái, bất hiếu bất mục, phụ ân vô nghĩa, không có lòng báo 
đáp. Nghẻo cùng khốn thiếu, sang đoạt : phóng đăng, lây ngang của người đề 
tự cung câp. Thích ngon ưa rượu, ăn uống vô độ, gây gô xung đột chẳng 
biết nhơn tình. Thấy người hay tốt thì ganh ghét. Vô nghĩa vô lễ không Һё 
kiêng ky. Phóng túng chơi bời không ai khuyên can được. Với lục thân 
quyến thuộc, thiếu đủ không hè đoái hoài. Chẳng nghĩ ơn cha mẹ, chàng 
biết nghĩa thầy bạn. Tâm thừing nghĩ ác, miệng thường nói ác, thân thường 
làm ác, không có được chút lành. Chàng tin kinh pháp của chư Phật hiền 
thánh. Chàng tin hành đạo sẽ được giải thoát. Chàng tin sau khi chết thần 
thức đầu thai trở lại. Chẳng tin làm lành được lành, làm đữ được dữ. Muốn 
giết người chơn tu, phá rối chúng Tăng. Muốn hại cha mẹ anh em quyến 
thuộc. Tông tộc đều chán ghét muốn nó chết đi. Người như vậy, tâm ý họ 
cháy phừng ngu si mê muội mà họ tự cho là sáng suốt. Chàng biét sanh từ 
đâu đến, chết sẽ về đâu. Bát nhơn bất thuận ác nghịch trời đất, mà lại muốn 
cầu may được trường thọ. Có ai thương dạy bảo điều lành lẽ phải, khai thị 
con đường sanh tử thiện ác, họ vẫn chàng tin, khó tâm cạn lời cũng thành vô 
ích. Lòng họ bít lấp, ý họ chăng tỏ ngộ. Lúc sắp chết mới biết lo sợ ăn пап 
thì đâu còn kịp nữa. Trong trời đất năm loài phân minh, rộng rãi mịt mờ 
mênh mênh mông mông. Báo ứng lành đữ, họa phước kéo dắt tự mình lãnh 
chịu, không ai thay thế được. Người lành làm lành thì từ vui vào vui, từ 
sáng vào sáng. Người đữ làm đữ thì từ khổ vào khó, từ tối vào tối. Ai biết 
được đó? Chỉ một mình đức Phật biết rõ dạy bảo khai thị. Người tin làm 
theo rất ít. Vì thế nên sanh tử chẳng thôi, ác đạo chăng tuyệt. Người đời tạo 
ác như vậy nên có tự nhiên tam đồ khổ sở vô lượng. Xoay vần trong ấy 
nhiều đời nhiều kiếp không có thời kỳ ra khỏi, khó được giải thoát đau đớn 
chăng nói được. Đây là năm đại ác, năm thống, năm thiêu, như lửa lớn đốt 
cháy thân người. 

Nếu có ai trong ấy nhứt tâm chế ý đoan thân chánh niệm, ngôn hạnh tương 
ưng, việc làm chí thành, chuyên làm điều lành chàng pham điều ác thì được 
độ thoát, có nhiều phước đức được sanh lên cõi trời hay chứng nhập Niết 


bàn. Đây là năm đại thiện vậy. 


Này А Dật Đa! Đó là năm điều ác trong đời khổ não như vậy. Năm thống, 
năm thiêu xoay vần sanh lẫn nhau. Chàng tu đức lành mà chỉ làm những 
điều ác thì đều tự nhiên đọa vào ác đạo. Hoặc có kẻ hiện đời nay, trước hết 
bị bệnh hoạn cầu chết chăng được, cầu sống chàng được, cho mọi người 
thấy sự chiêu cảm của tội ác. Khi thân chết, thần thức theo ác nghiệp mà đi 
vào ba ác đạo chịu vô lượng thống khổ. 


Tội ác từ mày nhỏ lần thành to lớn, đều do tham làm tài sắc chăng chịu ban 
bó. Chạy theo dục vong sĩ cuồng, phiền não buộc trói không tháo mở được. 
Tranh lợi về mình chăng biết tự xét. Phú quí vinh hoa đương thời đắc ý, 
chăng hay nhẫn nhục, chắng biết làm lành. Không bao lâu oai thế tiêu diệt, 
thân bị khổ nhọc càng ngày càng nặng, nhơn xấu quả khổ, nhơn quả tự nhiên 
không hề sai sót, xưa nay đều như vậy thiệt rất đáng thương. 


Мау А Dật Đa! Nay ông và chư Thiên cùng nhon dân với người đời sau 
được kinh giáo của đức Phật phải suy ngẫm chín chắn, có thể y theo trong ấy 
mà đoan thân chánh hạnh, người trên làm lành rồi đem cảm hóa người dưới, 
luân chuyên dạy bảo nhau đều giữ gìn thật hành, tôn bực Thánh, kính người 
lành, nhơn từ bác ái, chẳng dám trái lời Phật dạy. Phải cầu xuất thế nhỗ đứt 
gốc sanh tử tội ác, rời hắn con đường tam đồ vô lượng lo sợ khổ đau. Các 
người ở cõi này vun tróng cội công đức lớn rộng, ban on bó thí, chớ phạm 
сат giới, nhẫn nhục, tinh tiến, nhứt tâm và trí huệ. Giáo hóa lẫn nhau, tu đức 
lập thiện, chánh tâm chánh ý, trai giới thanh tịnh một ngày một đêm còn hơn 
ở nước An Lạc làm lành cả trăm năm. 


Tại sao vậy? 


Quôc độ An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật vô vi tự nhiên đêu chứa những 
điêu lành, không có tơ hào việc ác. Ở cõi nây làm lành mười ngày mười đêm 
hơn ở cõi khác làm lành ngàn năm. 


Tại sao vậy? Những cõi khác, người làm lành nhiều, người làm ác ít, phước 
đức tự nhiên không có chỗ дё tạo ác. Chỉ ở thế gian này không có phước đức 
tự nhiên, nhiều người làm ác, cần khổ theo dục vọng, khi dối lẫn nhau, lao 
tâm khổ thân, uống dáng ăn độc, sự ác triền miên không bao giờ ngừng nghỉ. 


Ta vì thuong mọi người mà hết lời khuyên dạy hành đạo làm lành tùy nghĩ 
diu đắt truyền kinh pháp của Phật, tất được thọ dụng, theo ý nguyện cầu đều 
làm cho đắc đạo cả. 


Chỗ nào đức Phật đi đến, hoặc quốc ấp, hoặc xóm làng, không đâu là chăng 
nhờ giáo hóa. Thiên hạ hòa thuận, nhựt nguyệt trong sáng, gió mưa phải 
thời, tai dịch chàng khởi, nước thanh dân an, binh đao vô dung, sùng đức 
trọng nhơn chuyên làm lễ nghĩa. 


Ta thương mọi người còn hơn cha mẹ thương con. Nay ta ó đời nây làm Phật 
cảm hóa năm ác, tiêu trừ năm thông, tuyệt diệt năm thiêu. Бет điêu lành 
công phá tội ác, dứt khô sanh tử, Кёп được năm đức đên chô an ôn vô vi. 


Sau khi ta nhập diệt rời bỏ thế gian này, kinh đạo diệt lần, nhơn dân siễm 
ngụy trở lại làm ác, nâm thống năm thiêu hoàn lại như trước, vë sau càng 
nặng chẳng nói hết được. Ta chỉ nói lược đó thôi." 


Đức Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: "Các người phải khéo suy ойт dạy bảo 
lân nhau đúng như kinh pháp của Đức Phật, không được phạm ác". 


Ngài Di Lặc Bồ Tát chắp tay bạch rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Lời đức Phật 
dạy rât hay. Người đời quả thật có như vậy. Đức Như Lai từ mân làm cho họ 
được độ thoát. Chúng tôi xin lãnh lời Phật cặn kẽ dạy bảo, chăng dám sai 
thất". 


Đức Phật bảo Ngài A Nan: "Này A Nan! Ông đứng dậy chỉnh y phục chắp 
tay cung kính đảnh lễ đức Vô Lượng Thọ Phật. Chư Phật Như Lai ở nhũng 
quôc độ mười phương thường ca ngợi đức Vô Lượng Thọ Phật chàng 
chướng ngại chăng nhiễm trước". 


Ngài A Nan đứng dậy chỉnh y phục, chánh thân hướng về phươngTây chắp 
tay cung kính năm vóc gieo xuống đất đảnh lễ đức Vô Lượng Thọ Phật mà 
bạch rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi mong được thấy quốc độ An Lạc, 
đức Phật và chư Bồ Tát cùng Thanh Văn đại chúng". 


Liền đó đức Vô Lượng Thọ Phật phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả thế 
giới của chư Phật mười phương. Những núi Kim Cang, núi Thiết Vi, núi Tu 
Di, các núi lớn nhỏ và tất cả vạn vật đều đồng một màu sắc. Như thời kỳ đại 
thủy tai, nước ngập tràn đầy tất cả, vạn vật đều chìm ngập chàng còn, chỉ 
thấy mặt nước mênh mông. 


Quang minh của đức Vô Lượng Thọ Phật chiều khắp cũng như vậy. Quang 
minh của tât cả Bô Tát, Thanh Văn đêu bị che ân, chỉ thây Phật quang sáng 
TỠ. 


Ngài A Nan thấy đức Vô Lượng Thọ Phật oai đức nguy nguy, tướng hảo đầy 
đủ quang minh rực rỡ như núi Tu Di cao vượt trên tất cả thế giới. 


Tất cả hàng tứ chúng nơi đây cũng đồng thấy như vậy. Đại chúng ở nước An 
Lạc cũng nhìn thấy bên cõi Ta Bà này. 


Đức Phật bảo Ngài A Nan và Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: "Các ông có thấy о 
nước An Lạc ấy, từ mặt đất báu lên đến không gian, tất cả vạn vật đều vi 
diệu thanh tịnh tự nhiên chăng?". 


- Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi đều thấy. 


- Các ông có nghe âm thanh to lớn của đức vô Lượng Thọ Phật tuyên bố 
khắp tât cả thê giới giáo hóa chúng sanh chăng? 


- Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi có nghe. 


- Các ông có ау người nước Ап Lạc ngồi cung điện thất bửu rộng lớn trăm 
ngàn do tuần đến khắp những quốc độ mười phương cúng dường chư Phật 
không bị chướng ngại chăng? 


- Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi đều thấy. 


- Các ông có thấy trong nước An Lạc, những cây thất bửu, những ao thất 
bửu, những hoa trời đẹp thơm luôn luôn mưa rải khắp mặt đất thất bửu dé 
làm trang nghiêm chăng? 


- Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi đều thấy. 


- Các ông có thấy trong nước an Lạc, các loài chim đẹp lạ bay liệng trên 
không kêu hót hòa nhã không khác âm thanh của Phật, tiếng chim vang khắp 
thế giới. Các lời chim ây đều do đức Phật Vô Lượng Thọ biến hóa ra, chăng 
phải là thiệt súc sanh chăng? 


- Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi đều nghe thấy. 


- Các ông có thấy chúng sanh ở nước An Lạc ngày đêm sáu thời tự nhiên 
niệm Phật tương tục chăng? 


- Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi đều nghe thấy. 


- Các ông thấy ở nước An Lạc, chư Thiên và nhon dân thọ dụng những thứ 
cân dùng có khác nhau chăng? 


- Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi thấy trời và người ở nước An Lạc thọ dụng 
đông nhau không có một chút sai khác. 


- Các ông có thấy tại nước An Lạc, có người ở trong thai chăng? - Bạch đức 
Thé Tôn! Chúng tôi thấy tại nước An Lạc, người ở trong thai cung điện bảy 
báu, như Trời Đao Lợi ở trong cung điện thất bửu hoặc rộng lớn một trăm do 
tuần, hoặc năm trăm do tuần sung sướng, vui vẻ. Chúng tôi cũng thấy tại 
nước An Lạc, có người từ hoa sen thất bửu tự nhiên hóa sanh", 


Lúc åy Di Lạc Bồ Tát bạch đức Phật: "Bạch đức Thế Tôn! Duyên cớ gì mà 
người nước An Lạc có thai sanh và hóa sanh?". 


Đức Phật dạy: "Này A Dật Ða! Nếu có chúng sanh chăng hiểu rõ Phật trí, 
bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đăng luân tối thượng 
thắng trí. Với những trí ây nghi hoặc chẳng tin, nhưng lại tin nhơn quả tội 
phước tu tập hạnh lành câu nguyện sanh vê nước An Lạc của đức Vô Lượng 
Thọ Phật. Chúng sanh â ау sanh vê nước An Lạc ở trong cung điện thất bửu 
năm trăm năm, chàng thấy. Phật, chắng nghe kinh pháp, chẳng thấy Bò Tát 
và chúng Thanh Văn. Vì thế nên ở nước ấy gọi là thai sanh. 


Nếu chúng sanh biết và tin Phật trí, cho đến biết và tin vô đăng luân tối 
thượng thăng trí, tu các công đức kính tin hồi hướng nguyện câu sanh về 
nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật. Các chúng sanh ây sanh về nước 
An Lạc ở trong hoa sen thất bửu tự nhiên hóa sanh ngồi kiết già, khoảnh 
khắc những thân tướng, quang minh, trí huệ, công đức đều thành tựu đầy đủ 
như chư Bồ Tát. 


Lại này A Dật Đa! Chư đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác phát tâm muốn 
thấy đức Vô Lượng Thọ Phật dé cung kính cúng dường và muốn thấy chúng 
Bồ Tát Thanh Văn nước ấy. Chư đại Bồ Tát ấy lúc mạng chung được sanh 
về nước An Lạc ở trong hoa sen thất bửu tự nhiên hóa sanh. 


Này A Dật Ða! Tại nước An Lạc, những người hóa sanh vi có trí huệ thù 
thắng. Người thai sanh không có trí huệ, trong năm trăm năm thường chắng 
thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, chăng thấy Thánh chúng Bồ Tát vàThanh 
Văn. Không do đâu để được cúng dường đức Phật, chàng biết phép tắc của 
Bồ Tát, chẳng tu tập được các công đức. Phải biết những người này lúc ở đời 
trước vì không có trí huệ, chàng diệt nghi hoặc mà ra. 


Này А Dật Ра! Thí như vua Chuyên Luân Thánh Vương có nhà ngục bảy 
báu trang nghiêm, trần thiết giường màn, treo phan kết tụi. Nếu có hàng Tiểu 
Vương Tử тас tội, bèn đem giam vào trong nhà ngục йу trôi bằng dây xích 
vàng, cấp dưỡng đầy di đồ uóng ăn тёп nệm hoa hương kỹ nhạc, đồng như 
Chuyển Luân Thánh Vương không để thiếu thốn. Y ông nghĩ sao, А Dật Đa! 
Các Tiêu Vương Tử ấy có vui thích chăng?" 


- Bạch đức Thế Tôn! Không vui thích được. Họ chỉ mong có phương cách gì 
đê ra khỏi ngục. 


- Này A Dật Ба! Cũng vậy. Các chúng sanh ấy vì nghi hoặc Phật trí mà 
sanh trong cung điện thất bửu không có hình phạt, cũng không có một niệm 
ác sự. Chỉ trong vòng năm trăm năm, chàng thấy Tam bửu. Chàng được 
cúng dường, chẳng được tu các đức lành mà lấy đó làm khổ, dầu có những 
sự vui, nhưng vân chăng thích chỗ ау. Nếu các chúng sanh ấy biết tội đời 
trước rất ăn năn tự trách cầu rời chỗ ấy liền được toại ý qua đến chỗ Vô 
Lượng Thọ Phật cung kính cúng dường, cũng được đến khắp vô lượng vô số 
chỗ chư Phật mười phương tu các công đức. 


Này А Dật Ра! Có Bồ Tát nào sanh lòng nghi hoặc đối với Phật trí thì mát 
lợi lớn. Vì thê nên phải biệt và tin trí huệ vô thượng của Phật". 


Ngài Di Lặc Bồ Tát thưa: "Bạch đức Thế Tôn! Ở cõi Ta Bà nầy có bao nhiêu 
Bô Tát bât thôi sanh vë nước An Lạc ây?". 


- Này А Dật Ра! Cõi Ta Bà này có sáu mươi bảy ức Bồ Tát bất thối sanh về 
nước An Lạc ấy. Mỗi Bồ Tát này đã từng cúng dường vô só chư Phật gần 
như Di Lặc vậy. Còn hàng tiểu Bò Tát và người tu tập công đức ít thì sô 
đông chăng thê Кё nói, sẽ được sanh về nước ấy. 


Này A Dật Đa! Chàng phải chỉ có các Bồ Tát ở cõi nầy vãng sanh nước ấy 
mà quôc độ phương khác cũng như vậy. 


Trong nước của đức Phật thứ nhứt là đức Phật Viễn Chiếu có một trăm tám 
mươi ức Bô Tát, sẽ đêu vãng sanh vê nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ 
Phật. 


Đức Phật thứ hai là Đức Bửu Tạng Phật, có chín mươi ức Bồ Tát đều sẽ 
vãng sanh. 

Đức Phật thứ ba là đức Phật Vô Lượng AÂm có hai trăm hai mươi ức Bồ tát 
sẽ đều vãng sanh. 

Đức Phật thứ bốn là đức Phật Cam Lộ Vị có hai trăm năm mươi ức Bồ Tát 
sẽ đều vãng sanh. 

Đức Phật thứ năm là đức Phật Long Thắng có mười bốn ức Bồ Tát sẽ đều 
vãng sanh. 

Đức Phật thứ sáu là đức Phật Thắng Lực có một vạn bốn ngàn Bồ tát sẽ đều 
vãng sanh. 

Đức Phật thứ bảy là đức Phật Sư Tử có năm trăm ức Bồ Tát sẽ đều vãng 
sanh. 

Đức Phật thứ tám là đức Phật Ly Câu Quang có tám mươi ức Bồ Tát sẽ đều 
vãng sanh. 

Đức Phật thứ chín là đức Phật Đức Thủ có sáu mươi ức Bồ Tát đều sẽ vãng 
sanh. 

Đức Phật thứ mười là đức Phật Diệu Đức Sơn có sáu mươi ức Bồ Tát sẽ đều 
vãng sanh. 

Đức Phật thứ mười một là đức Phật Nhơn Vương có mười ức Bồ Tát sẽ đều 
vãng sanh. 

Đức Phật thứ mười hai là đức Phật Vô Thượng Hoa có vô số bất khả xưng 
kế Bồ Tát sẽ đều vãng sanh. 

Đức Phật thứ mười ba là đức Phật Vô Úy có bảy trăm chín mươi ức đại Bồ 
tát, chư Bồ Tát nhỏ và chúng Tỳ Kheo chăng tính ké được, đều sẽ vãng sanh 
về nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật. 


Này А Dật Ра! Chàng phải chỉ có chúng sanh trong mười bốn cõi nước trên 
đây sẽ vãng sanh về nước An Lạc, mà trong thế giới mười phương có vô 
lượng cõi nước, chúng sanh vàng sanh cũng như vậy, rất đông rất nhiều, dầu 
ta có Кё nói luôn ngày đêm suốt một kiếp cũng chăng hết được. Nay ta chỉ 
nói lược đó thôi. 


Này A Dật Đa! Có ai duoc nghe danh hiệu đức Vô Thượng Thọ Phật mà 
hớn hở vui mừng cho đên chừng một niệm, phải biệt người ау đã được loi 
ích rât lớn, là đã đây đủ công đức vô thượng. 


Vi thé nên giả sử có lửa lớn đầy khắp cà Đại Thiên thế giới vẫn cần phải 
lướt qua đề nghe kinh pháp пау rôi уш mừng tin ưa thọ trì đọc tụng tu hành 
đúng theo. 


Tại sao vậy? Có rất nhiều Bồ tát muốn được nghe kinh nầy mà chàng được. 
Nếu chúng sanh vào nghe kinh nầy thì không con thối chuyển đạo Vô 
thượng Chánh giác. Vì lẽ ấy nên cần phải chuyên tâm tin ưa thọ trì đọc tụng 
giảng thuyết thực hành. 


Nay ta vì chúng sanh mà nói kinh pháp này, làm cho họ được thấy đức Vô 
Lượng Thọ Phật, tất cả vạn vật ở nước An Lạc và Thánh chúng Bồ Tát, 
Thanh Văn ở nước ấy. 

Chớ nên sau khi ta diệt độ mà sanh lòng nghi hoặc. 


Đời tương lai, lúc kinh pháp diệt tận, ta dùng oai lực từ bi đặc biệt lưu kinh 
nây lại một trăm năm, có chúng sanh nào gặp kinh nây thì tùy y họ nguyện 
câu đều được độ thoát. 


Này A Dật Đa! Đức Như Lai ra đời khó gặp khó thấy, kinh pháp của Phật 
khó được khó nghe. Các môn Ba la mật, các pháp thù thắng của Bồ Tát được 
nghe cũng khó. Gặp thiện tri thức nghe pháp mà làm được cũng là khó. 


Nếu nghe kinh nầy mà tin ưa thọ trì thì là khó trong khó, không gì khó hơn. 
Vì thê nên pháp của ta, làm như vậy, nói như vậy, dạy như vậy, phải nên tin 
thuận y theo tu hành". 


Lúc đức Thế Tôn nói kinh này, có vô lượng chúng sanh phát tâm Vô thượng 
Bồ đề. Một muôn hai ngàn na do tha người được pháp nhãn thanh tịnh. Hai 
mươi hai ức chư Thiên và nhơn dàn được quả A Na Hàm. Tám mươi vạn Tỳ 
Kheo lậu tận ý giải thành A La Hán. Bốn mươi ức Bồ Tát được chàng thôi 
chuyên, dùng công đức hoàng ё tự trang nghiêm, ở đời tương lai sẽ thành 
Chánh Giác. 


Вау giời Đại Thiên thế giới chấn động sáu cách. Quang minh lớn chiếu khắp 
cối nước mười phương. Trăm ngàn âm nhạc tự nhiên hòa tàu. Vô lượng hoa 
đẹp thơm tho rưới xuông. 


Đức Phật nói kinh này xong, Di Lặc Bồ Tát và chúng Bồ Tát từ mười 
phương đên, Trưởng Lão A Nan và chư đại Thanh Văn, tât cả đại chúng 
nghe lời đức Phật dạy đêu rât уш mừng tín thọ phụng hành 


---000--- 
НЕТ 


